NGUYÊN HIẾN LÊ 


SÓNG 
3ó NAY 
MT. NAM 


NGUYÊN HIẾN LÊ 


SỐNG 
365 NGÀY 
MỘT NĂM 


Chúng ta đều rán giữ gìn sức 
bhôe để được sưng sướng, nhưng 
có bao nhiều người rán sưng 
sướng đề được mạnh khỏe? 
FRANK G.SLAUGHTER. 


'NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Nguyễn Hiến Lê 


Tựa 


Mười năm trước, khi dịch những tác phẩm của Dale 
Carnegie tôi đã có ý nghĩ rằng chúng ta hiểu biết nhiều 
hơn cổ nhân nhưng khôn thì chúng ta chưa chắc đã khôn 
hơn. Hai tác phẩm danh tiếng nhất của ông, tức cuồn 
How to win frends and infuence people và How to stop 
worrying and start living, được hằng triệu độc giả hoan 
nghĩnh, thực ra có chứa những tư tưởng nào mới mẻ đâu. 
Toàn là những lời khuyên của các bậc hiển triết từ hai, ba 
ngàn năm trước như: Kỷ sở bất đục, vật thi tr nhân, Đắc 
nhất nhật, quá nhất nhật, Quá tắc quy cung... 

Gâần đây đọc những sách phổ thông về một môn 
mới nhất trong y học, môn tâm thân y khoa (médeeine 
paychosomatique), tôi lại thấy chẳng những trong phép 
xử thế, tu thân mà HgAy cả trong cái thuật sống vui vẻ 
và khỏe mạnh ta cũng cân phải ôn lại những lời của cỗ 
nhân nữa. 

Tôi không chối cãi rằng trong một thế kỉ nay, khoa 
học đã giúp chúng ta biết thêm nhiều cách vệ sinh, điệt 
trùng, cách đề phòng những bệnh truyền, nhiễm..., nhờ 
vậy mà số tử giảm đi trông thấy, mà đời sống trung bình 
của chúng ta tăng lên được vài chục năm; nhưng cũng 


3 


Sống 365 ngày một năm 


từ khoảng một thế kỷ nay chúng ta mắc thêm nhiều bệnh 
không thấy được hoặc ít thấy ở thời cổ, như bệnh huyết áp 
cao, bệnh lở bao tử, bệnh trĩ, bệnh thần kinh suy nhược..., 
mà nguyên do chỉ tại chúng ta tuy chú trọng đến phép vệ 
sinh mà không theo phép dưỡng sinh của tổ tiên. 

Mới cách đây ba chục năm, các nhà y học và các 
nhà tâm lí học phương Tây tìm ra được điều này là từ 
30% đến 753% bệnh của chúng ta do xúc động chứ không 
phải do vì trùng gây nên, và muốn tránh bệnh đó (mà 
người Pháp gọi là maladies d'origine émotive: bệnh do 
xúc động), thì phải thay đổi cách sóng, thay đồi tỉnh thần 
con người: Biết tự chủ để làm chủ hoàn cảnh, biết dễ dãi, 
giản dị, yêu công việc và yêu người chung quanh... Mà 
biết sống như vậy tức là biết phép dưỡng sinh của người 
Xưa. 

Tôi không được rõ phép dưỡng sinh của người 
phương Tây thời cỗ nhưng tôi biết rằng ở phương Đông, 
hơn hai ngàn năm trước, Trang Tử đã viết hai thiên nhan 
đề là Đạt sinh và Dưỡng sinh chủ, đại ý là khuyên ta hai 
điều dưới đây mà các bác sĩ và tâm lí gia hiện nay đã thí 
nghiệm và nhận là đúng: 

1. Đừng tách rời vật chất với tỉnh thần, cả hai chỉ là 
một. 

2. Phải sóng thuận theo thiên nhiên. 

Mà chẳng riêng gì Lão Trang, ngay môn đệ của 
Không giáo cũng có một lỗi sống khoáng đạt, vui vẻ: về 
vật chất thì giản dị, quả dục, không để cho vật làm lụy ta; 


Nguyễn Hiến Lê 


về tỉnh thần thì khoan hòa, không oán trời, không trách 
người, làm hết sức mình, rồi mặc cho việc xảy ra sao thì 
xảy. 

Cổ nhân sáng suốt thật! 

hưng như vậy không phải là những sách ngày nay 
đều vô dụng. Nó vấn có ích, ta vẫn nên đọc nó vì hai lẽ: 

— nhiều chân li cổ nhân do trực giác hay kinh nghiệm 
tìm ra được thì ngày nay những nhà bác học nhờ thí 
nghiệm mà chứng mình lại được, thành thử đọc sách của 
những nhà này, ta hiểu rõ hơn, tin chắc hơn. Mà có hiểu 
rỡ, có tin chắc thì mới dễ thực hành. Tri mà càng tỉnh thì 
hành càng dị. Chẳng hạn cổ nhân biết rằng có vui vẻ mới 
khỏe mạnh, nhưng sự lo lắng ảnh hưởng xấu tới cơ thể 
ra sao thì cỗ nhân không biết, hoặc chỉ biết một cách lờ 
mờ ; còn ngày nay nhờ các nhà bác học mà chúng ta biết 
rằng những xúc động khó chịu ảnh hưởng tới tùng quả 
tuyển, tới hệ thống giao cảm cách nào rồi gây nên những 
bệnh nào. 

~ huỗng hồ các nhà bác học vẫn phát mình được 
những điều mới. Thuyết mặc cảm của Freud, phương 
pháp trị bệnh do xúc động mà bác sĩ .John A.Sehindler đề 
nghị mươi năm nay chẳng hạn đều là những tấn bộ mà ta 
cân biết để hiểu mình, hiểu người rồi dễ gây hạnh phúc 
cho mình và cho người. 

Từ trên mười năm nay tôi bị vài chứng bệnh khó trị, 
mãi gân đây, tình cờ đọc ít cuốn sách về Tâm thần y khoa 
của Mỹ mới biết rằng những bệnh đó do xúc động gây 


kì 


Sống 365 ngày một năm 


ra, và tôi đã áp dụng được một phần những lời khuyên 
của tác giả những sách đó, nhất là của bác sĩ John A. 
Schindler, nhờ vậy mà bệnh giảm được ít nhiều, thứ nhất 
là tôi đã bỏ được cải tâm trạng lo lắng về bệnh mà sống 
vui hơn, mạnh hơn. Thấy vậy tôi chép lại trong tập này 
những điều tôi đã hiểu được để giúp độc giả đề phòng 
những bệnh do xúc động khi bệnh chưa phát, và thay đổi 
cách sống mà cải thiện sức khỏe khi bệnh đã phát rồi. 

Sách tuy mỏng mà vạch cho bạn được một phép 
dưỡng sinh, cả một nhân sinh quan nữa đấy. Nhưng nó 
có Ích lợi hay không thì còn tùy bạn có chịu áp dụng nó 
hay không. 

Để viết cuỗn này, chúng tôi đã dùng tài liệu nhiều 
nhất trong cuốn How to live 365 days a year của John 
A.Schindler (Prentice — Haill Ine, New York) nên cũng xin 
mượn nhan đề cuốn đó để đặt tên. 


Sài gòn ngày 1.2.1962. 
Nguyễn Hiến Lê 


Sống 365 ngày một năm 


chết nhiều lắm là mươi người, chứ không hơn. Bệnh sốt 
rét không còn đáng sợ nữa, bệnh dịch tả cũng vậy, có thể 
ngăn lại được liền, bệnh sưng màng óc đã trị được, bệnh 
tủy viêm rồi cũng sẽ hết nguy hiểm và nhiều bác sĩ hi 
Vọng trong một tương lai gân đây, nhân loại sẽ không còn 
biết chứng lao phôi. 


Môn ngoại khoa cũng đã thực, hiện được những kì 
công nhờ sự tấn bộ của môn giải phẫu, cách chặn đứng SỰ 
xuất huyết, cách đánh thuốc mê, cách ngăn ngừa cơ thể 
làm độc, nhất là cách tiếp huyết. Người ta nối được mạch 
máu, vá được bao tử, thay được mắt, thay được thận... Có 
thể rằng một ngày kia, cơ thể con người sẽ như một ‹ chiếc 
xe hơi, bộ phận nào hư hỏng thì dùng khoa giải phẫu mà 
thay bằng một bộ phận mới. 

Để bồi bỗ cơ thể, người ta đã biết dùng cách phối 
hợp (synthèse) mà chế tạo được nhiều thứ sinh tố, nhiều 
kích thích tô (hormone) và gần đây, tạp chí Sélecfion du 
Reader š Digest đăng tin rằng người ta đã tìm ra được 
nhiều điều lạ về các nhiễu tố (engyme) có thể trị được 
bệnh cancer, làm ngưng lại trạng thái già nua và thay đổi 
màu da của các giỗng người: người da đen sẽ thành da 
trắng, da vàng, tùy ý. 

Thực là không ai tưởng tượng được trong vài ba thế 
hệ nữa, tây y sẽ tiễn tới đâu! 


Nguyễn Hiến lê 


Một thứ bệnh cũ mà mới : bệnh do xúc động. 


Nhưng hiện nay, tình trạng chưa có gì đáng mừng 
cho lắm. Hễ trị được những thứ bệnh này thì lại có những 
bệnh khác phát ra, nhất là tại các xứ kỹ nghệ phát triển 
mạnh như Anh, Mỹ, Pháp, Đức... 

Theo các nhà truyền giáo Âu châu thì tới một thời 
gần đây, người Trung Hoa không biết những bệnh huyết 
áp quá cao (hypertension), lở bao tử (ulcère à l*estomae), 
ruột dư (appendicite) nhưng các thanh niên Trung Hoa 
du học ở Âu, Mỹ về thì một số bị bệnh huyết áp quá cao. 
Người da đen ở Châu Phi cũng không bị chứng đó, mà 
người da đen ở Mỹ thì cũng như người Mỹ vậy. 

Ông Halliday ở Anh bảo rằng trong ba chục năm, 
từ 1909 đến 1938, số người bị bệnh lở bao tử tăng lên 
313%; ở Mỹ chỉ một cuộc thế chiến vừa rồi đã làm cho 
số người bị bệnh đó tăng lên gấp ba. 

Bệnh trĩ không phải là một thứ bệnh mới, người 
Trung Hoa đã biết nó từ lâu, nhưng hồi này cũng tăng 
lên dữ dội. Cứ đọc những mục quảng cáo trên báo chí thì 
thấy rõ điều đó. Trước chiến tranh, ở Sài Gòn - Chợ Lớn 
có chừng vài nhà Đông y chuyên trị bệnh trĩ, bây giờ thì 
không biết có máy chục nhà; mỗi một tỉnh nhỏ như tỉnh 
Long Xuyên cũng có vài nhà, và theo sự nhận xét của 
nhiều người thì tại các châu thành, trung bình mỗi nhà có 


một người mắc bệnh đó, không nặng thì nhẹ. 
Còn nhiều bệnh khác, loài người đã biết từ lâu, nhưng. 
thời này mỗi ngày một tăng, như bệnh nhức mỏi, đau 


9 


Sống 365 ngày một năm 


tim, suyễn, sán khí (hernie), đau thận, đau ruột, đau thần 
kinh... Ở Mỹ, những bệnh nhân mắc những chứng kinh 
niên đó chiếm tới nửa số giường ở các dưỡng đường, mà 
con số đó chưa hề thấy giảm. Những bệnh đó không do vi 
trùng gây ra mà do xúc động, người Pháp gọi là maladie 
d°origine émotive, viết tắt là M.O.E. 

Ông John A.Schindler trong cuốn /ow ứo live 365 
dayws a year bảo: “Nếu ngày mai hoặc hôm nay có một 
ngừơi Mỹ nào đau thì có 50 phân trăm chắc chắn rằng 
người đó đau vì xúc động. Nói cách khác: Một bộ sách y 
học rất dày đã kê khoảng ngàn chứng bệnh của loài người 
cho sinh viên học, mà một trong ngàn bệnh đó, bệnh do 
xúc động, cũng thông thường bằng chín trăm chín mươi 
chín bệnh khác gầm cả lại”. Dưỡng đường Oshsner đã 
thống kê, thấy rằng 500 người đau bao tử hoặc ruột thì có 
tới khoảng 370 người (ba phần tư) đau vì xúc động; và 
đại học trường Yale cũng nhận thấy rằng cứ 100 người tới 
khám bệnh xin toa thì có tới 76 người bị bệnh xúc động. 
'Vậy thì tỉ số những người đau vì xúc động không phải chỉ 
là 50% mà tới 75% lận, và có người đã bảo rằng bệnh do 
xúc động là một chứng bệnh của thời đại. 

Nguyên do là tại đời sống của ta. 

Từ đầu thế kỉ tới nay, đời sống của người phương 
Tây trái đời sống thiên nhiên quá; và từ sau đệ nhị thế 
chiến, tại các châu thành, chúng ta cũng lây cái lối sống 
của họ. 

Chúng ta cũng sống vội vã như họ, tỉnh thần luôn 


10 


Nguyễn Hiến Lê 


luôn bị kích động. như họ. Khoa học tấn bộ, máy móc 
phát triển thì đời sống cũng dễ chịu hơn thật; nhưng đồng 
thời, dục vọng và nhu câu của ta cũng tăng lên, và muôn 
thỏa mãn những dục vọng và nhu cầu đó, ta phải làm việc 
nhiều hơn, tính toán nhiều hơn, thành thử bận rộn hơn 
cổ nhân, mặc dầu, theo các nhà khoa học, nền kỹ nghệ 
đã giúp cho nhân loại ngày nay, trung bình mỗi người có 
được cả chục tên nô lệ (tức máy móc: có những máy mà 
năng lực gấp ngàn, gấp vạn năng lực của một dân nô lệ 
thời xưa) để sai khiến. 

Mới bốn năm chục năm trước, ông cha ta chỉ cần 
ăn lấy chắc, mặc lấy dày. Ngày nay, cả trong giai cấp 
cần lao, ai cũng mong ăn lấy ngon, mặc lấy đẹp. Đó là 
một tấn bộ hiển nhiên; nhưng nêu tấn bộ đó | làm cho con 
người lệ thuộc quá đáng vào vật chất, đến nỗi sinh ra ốm 
đau, chua chát, gắt gỏng thì vấn đề cần phải xét lại. 


Tôi xin đưa vài thí dụ: trên ba chục năm trước, giới 
trung lưu ở Hà Nội may một chiếc áo the, vài chiếc quần 
vải chúc bâu thì bận được một hai năm; ngày nay cả 
những người giúp việc nhà, tiền công bảy tám trăm một 
tháng, cũng mỗi năm may ba bốn chiếc áo mới: áo cũ 
chưa rách, nhưng bạc màu, hoặc kiểu hoa không hợp thời 
nữa, thế là bỏ đi làm giẻ! Nói gì tới giới trung lưu và 
thượng lưu: mấy năm trước, người ta mua một cái máy 
thu thanh kiểu tối tân, bây giờ máy vẫn còn tốt, nhưng 
phải sắm thêm một chiếc transistor cũng kiểu tối tân nữa; 
rồi đây khi xuất hiện loại transistor chỉ nhỏ bằng hộp quẹt 
thì chắc chắn mỗi nhà cũng phải có một cái. Ai có tiền 


1I 


Nguyễn Hiến Lê 


luôn bị kích động. như họ. Khoa học tấn bộ, máy móc 
phát triển thì đời sống cũng dễ chịu hơn thật; nhưng đồng 
thời, dục vọng và nhu câu của ta cũng tăng lên, và muôn 
thỏa mãn những dục vọng và nhu cầu đó, ta phải làm việc 
nhiều hơn, tính toán nhiều hơn, thành thử bận rộn hơn 
cổ nhân, mặc dầu, theo các nhà khoa học, nền kỹ nghệ 
đã giúp cho nhân loại ngày nay, trung bình mỗi người có 
được cả chục tên nô lệ (tức máy móc: có những máy mà 
năng lực gấp ngàn, gấp vạn năng lực của một dân nô lệ 
thời xưa) để sai khiến. 

Mới bốn năm chục năm trước, ông cha ta chỉ cần 
ăn lấy chắc, mặc lấy dày. Ngày nay, cả trong giai cấp 
cần lao, ai cũng mong ăn lấy ngon, mặc lấy đẹp. Đó là 
một tấn bộ hiển nhiên; nhưng nêu tấn bộ đó | làm cho con 
người lệ thuộc quá đáng vào vật chất, đến nỗi sinh ra ốm 
đau, chua chát, gắt gỏng thì vấn đề cần phải xét lại. 


Tôi xin đưa vài thí dụ: trên ba chục năm trước, giới 
trung lưu ở Hà Nội may một chiếc áo the, vài chiếc quần 
vải chúc bâu thì bận được một hai năm; ngày nay cả 
những người giúp việc nhà, tiền công bảy tám trăm một 
tháng, cũng mỗi năm may ba bốn chiếc áo mới: áo cũ 
chưa rách, nhưng bạc màu, hoặc kiểu hoa không hợp thời 
nữa, thế là bỏ đi làm giẻ! Nói gì tới giới trung lưu và 
thượng lưu: mấy năm trước, người ta mua một cái máy 
thu thanh kiểu tối tân, bây giờ máy vẫn còn tốt, nhưng 
phải sắm thêm một chiếc transistor cũng kiểu tối tân nữa; 
rồi đây khi xuất hiện loại transistor chỉ nhỏ bằng hộp quẹt 
thì chắc chắn mỗi nhà cũng phải có một cái. Ai có tiền 


1I 


Sống 365 ngày một năm 


chơi xe hơi thì cũng muốn một hai năm đổi một kiểu. Bàn 
ghế, đồ đạc, nhà cửa... cũng vậy, luôn luôn phải là kiểu 
mới. 

Tắt nhiên, sự xa xỉ có thành một nhu cầu thì hàng hóa 
mới khỏi ứ đọng, công nhân mới có việc làm mà kỹ nghệ 
mới tiến; nhưng nêu các kỹ nghệ gia ở khắp thế giới, nhất 
là ở các nước tiền tiến, biết thỏa thuận với nhau, lập một 
kế hoạch mềm đẻo, lo sản xuất những thứ cần thiết cho 
già nửa số nhân loại đừng thiếu ăn, thiếu mặc hiện nay, 
hơn là sản xuất những xa xỉ phẩm cho một số người chỉ 
hưởng thụ, thì những mâu thuẫn, xung đột trên thế giới 
sẽ giảm đi nhiều, mà lối sống của chúng ta sẽ giản dị hơn, 
những bệnh do xúc động cũng bớt tai hại, vì khi giai cấp 
thượng lưu sống giản dị, thì những giai cấp dưới cũng 
sông giản dị, không ganh đua nhau vê những cái phù hoa 
nữa. 


Nền văn minh cơ giới chẳng phải chỉ có hại cho ta 
về phương diện tỉnh thần — dục vọng của con người tăn; 
lên hoài không làm sao thỏa mãn nôi ~ mà còn có hại về 
phương diện vật chất nữa, và vật chất ảnh hưởng ngược 
lại với tỉnh thần. 

Sự ồn ào, sự thiếu không khí trong sạch, sự chui rúc 
trong những phòng chật hẹp ở các châu thành làm cho 
con người dễ quạu quọ, mắc bệnh thần kinh. Theo bác sĩ 
Pierre Vachet trong cuỗn Les maladies de la vie moderne, 
thì ở bên Anh, 28 phần 100 đàn ông và 37 phần 100 đàn 
bà thần kinh suy nhược vì tiếng động. Tiêng động ảnh 
hưởng tới nội tiết tuyến, tới thần kinh hệ, làm cho người 


12 


Nguyễn Hiến lê 


ta thấy mệt mỏi, có khi đau bao tử, đau gan, mất ngủ... 
Những máy thu thanh mở oang oang trong những căn nhà 
sát vách nhau, những chiếc xe máy dầu nỗ rồ rồ trong. 
những ngõ hẹp, ảnh hưởng tới sức khỏe dân chúng ra sao, 
vấn đề đó cũng đáng cho bộ y tế nghiên cứu. 

Nạn thiếu nhà, thiếu không khí trong sạch, còn tai hại 
hơn. Không nói đến đời sống thiếu vệ sinh trong những 
ô chuột mà đô thị nào cũng có; ngay đến đời sống trong 
những buyn-đỉnh cũng không lành mạnh gì cả. Tại châu 
thành L Poissy, (Pháp) người ta đã làm thống kê, thấy rằng 
dân số sông trong các căn phố lầu chỉ bằng 3,5 phần 100 
dân số châu thành mà tỉ số thiếu nhỉ phạm pháp lên tới 23 
phần 100. Ở ngoại ô Paris, nơi nào nhiều nhà máy, không 
khí nhiễm độc, thì mạnh như loài thông, cũng cằn cỗi 
chết lần. Tới cây còn “đau”, huống hồ là người. 

Lại thêm sự ăn uống tại các đô thị cũng không hợp 
cách. Người nghèo thì thiếu ăn, người giàu thì ăn nhiều 
quá, thức ăn lại ít khi tươi, đôi khi còn có chất độc; chưa 
có nước nào kiểm soát được hết những đồ hộp để xem 
có chứa những chất hóa học có hại hay không, và ngày 
nay người ta đã bắt đầu lo rằng sự lạm dụng những chất 
hóa học để giết sâu bọ có thể nguy cho sức khỏe của con 
người. 


(1) Các nhà bác học đã thí nghiệm về loại chuột bạch: đời sống trung bình 
của loài đó là 600 ngày, nếu thỉnh thoảng bắt chúng nhịn ăn thì chúng có thể 
sống được 1400 ngày; đời sống của loài dơi có thể dài gấp đôi (từ 7 đến 14 năm), 
nếu đừng cho chúng ăn nhiều quá. Theo bác sĩ Pierre Vachet— Sách đã dẫn 


13 


Sống 365 ngày một năm 


Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất gây những bệnh 
do xúc động, chính là đời sống bất an của thời đại này. 
Năm 1961, ông Charles Percy Snow, trong một cuộc hội 
nghị giữa các nhà khoa học ở Mỹ đã tuyên bố rằng: “Nếu 
chúng ta không lo tài binh ngay thì không đầy mười năm 
nữa, tai nạn (tức chiến tranh nguyên tử) sẽ không thể 
tránh được. Đó là một điều chắc chắn tuyệt đối và tất cả 
những người trí óc còn lành mạnh phải hợp lực nhau giải 
quyết cho xong vấn đề ấy". 

Ông tuyên bố lời đó chưa đầy một năm thì đệ tam thế 
chiến xuýt xảy ra thật. Tháng 10 năm ngoái, vì vụ Cuba 
mà những hỏa tiên mang đầu nguyên tử, những máy bay 
phóng pháo nguyên tử ở Mỹ chỉ đợi lệnh là hoạt động, 
đưa cả Mỹ Nga, cả nhân loại nữa vào cảnh tiêu diệt gần 
như hoàn toàn. 

Chúng ta đương sống ở một khúc quẹo của lịch sử: 
không có gì bảo đảm cho tương lai cả, về mọi phương, 
diện: chính trị, xã hội, kinh tế, vì hễ đại chiến mà phát 
ra thì mọi giá trị nhất đán sẽ tiêu tan hết, mà hiện nay, 
trên thế giới, ngòi chiến tranh âm ỷ cháy ở sáu bảy nơi, ở 
Đông Nam Á, ở Triều Tiên, ở Ấn Độ, ở Tây Á, ở Trung 
Mỹ, Nam Mỹ, ở Trung Âu. Ngay bây giờ đây, những giá 
trị truyền thống của nhân loại, như sự siêng năng làm 
việc, sự đoàn kết, tình bác ái, trong tâm lí đa số đã không 
được tôn trọng nữa: trước tình thế bấp bênh người ta chỉ 
lo hưởng thụ cho thỏa thích, kiếm tiền cho nhiều bằng đủ 
mọi cách rồi tiêu pha cho hết, chứ để dành làm gì trong. 
cái thời đại không có ngày mai này, thành thử người ta 


14 


Nguyễn Hiến Lê 


hóa ra ích kỷ, trụy lạc, lo lắng, vội vã, căm hờn, uất ức, 
tàn bạo, lúc nào cũng nơm nớp sợ sự yên ổn tạm thời sẽ 
không còn nữa. Tóm lại người ta như ở trên miệng một 
hỏa diệm sơn thì làm sao tỉnh thần người ta chăng mất 
thăng bằng mà những bệnh do xúc động chẳng phát sinh 
mỗi ngày một kịch liệt? 

Rồi tới khi đau, người ta lại càng lo lắng, muốn 
hết bệnh cấp kì, không chịu tĩnh dưỡng để cơ thê tự nó 
chống với bệnh, mà chỉ đòi uống những thuốc ngăn ngay 
được bệnh: những thuốc này thường là những thuốc 
chỉ thống nhất thời, nhiều thứ còn có hại, hậu quả là cơ 
thể, nhất là bộ thần kinh của người ta suy đi, mà những 
bệnh do xúc động càng tăng lên. Trong bài 4/nfion à 
Labus des médicamenis (Constellation số Février 1963), 
J.Andre simeon cho ta biết người Mỹ mỗi năm tiêu 
20.000.000.000 (hai chục tỉ) Mỹ kim, khoảng hai ngàn tỉ 
đồng bạc vào sự trị bệnh, trung bình mỗi người Mỹ uống 
nửa viên Aspirine và hai phần ba một viên thuốc an thần 
(tranquillisant). Có người dùng thuốc an thần đều đều 
như cơm bữa, mỗi ngày hai ba lần, mỗi lần hai viên. 


Lỗi tại người đau muốn mau hết bệnh; lỗi còn tại 
một số bác s nữa — nhiều ô ông muốn chiều thân chủ, hoặc 
muốn nỗi tiếng là trị giỏi, bệnh rất thường, chỉ cần tĩnh 
dưỡng ít lâu là hết mà cũng kê một cái toa bảy tám thứ 
thuốc, có thứ mỗi ngày uống bồn lần — nhưng chung qui 
vẫn là tại không khí thời đại của chúng ta, một không khí 
náo động, kích thích, bấp bênh, nó không cho chúng ta 
nghỉ ngơi cả những khi đau ốm: già nửa số người trong 


15 


Sống 365 ngày một năm 


các đô thị lo rằng hễ nghỉ ¡ ngày nào, không kiếm được 
ngày nào là sinh kế túng quân thêm ngày đó. Một nền văn 
minh như vậy không thể gọi là tấn bộ được. 


Khoảng năm trăm năm trước, trong một chuyến 
tàu qua Tân thế giới (tức châu Mỹ), những thủy thủ của 
Christophe Colomb vì thiếu sinh tố trong thức ăn, bị 
chứng hoại huyết, lợi sưng, răng rụng, năn nỉ Christophe 
Colomb thả họ lên một đảo ở giữa Đại Tây Dương, để 
họ được chết trên đất, thây họ khỏi phải làm mỗi cho cá. 

Christophe Colomb bằng lòng. Vài tháng sau, khi trở 
về Y Pha Nho, đi ngang qua ‹ đảo đó, ông ngạc nhiên thấy 
có người trên đảo vui vẻ vẫy vẫy. Lại gần thì chính là 
những thủy thủ hoại huyết trước kia! Tưởng họ chết mà 
không ngờ, họ lại khỏe mạnh, hồng hào lên. Hỏi họ thì họ 
đáp là nhờ ăn trái cây, lá cây trên rừng mà hết bệnh. Một 
khi họ được trở lại đời sống tự nhiên thì họ bình phục rất 
mau. 

Nhân loại ngày nay cũng như những thủy thủ đó. Đời 
sống cơ giới trong các đô thị không hợp với chúng ta, nên 
mặc dầu y khoa rất tắn bộ mà chúng ta cũng không mạnh 
khỏe gì, tránh được những bệnh do vi trùng gây ra thì lại 
mắc phải những bệnh thần kinh nguy hại hơn nữa. Phải 
tìm một lối sống tự nhiên, phải tìm một cách dưỡng sinh 
để cho đời sống náo nhiệt, vội vàng, lo lắng của thời này 
hết ảnh hưởng đến nội tiết tuyến và bộ thần kinh của ta. 


16 


Nguyễn Hiến Lê 


Tại sao các bác sĩ ít nói đến những bệnh 
do xúc động. 


Chúng tôi dám chắc rằng một trăm độc giả đương đọc 
những trang này thì cả trăm vị đã nhiều lân mặc thứ bệnh 
do xúc động và năm chục vị đương mắc bệnh đó. Chính 
tôi cũng đương mắc nó đây, mắc từ mười mấy năm nay rồi. 

Tôi có một vết lở ở cuống bao tử, lại thêm bệnh trĩ cứ 
lâu lâu tái phát. 

Tôi không muốn kể TỠ bệnh trạng ra đây. Sợ nhàm 
tai độc giả, chỉ xin thưa rằng hễ khi nào tôi phải lo nghĩ 
nhiều, hoặc chán nản thì những bệnh đó tăng lên mà khi 
nào vui vẻ thì bệnh tự nhiên giảm đi. Riêng về bệnh loét 
bao tử của tôi, tôi nghiệm thấy lúc nào gặp một chương rất 
khó viết, sửa đi sửa lại vẫn không ưng ý, thì tôi thấy quặn 
đau ở ở dưới mỏ ác (sternum); những lúc đó, tôi tạm ngưng 
viết nằm dài ra xoa chỗ đau và đọc một tiểu thuyết hấp 
dẫn thì chỉ l§ phút sau là hết đau. Tôi mới nghiệm ra được 
điều đó từ mấy | năm nay, nhờ đọc vài ba cuôn phô thông y 
học, nhất là cuôn #Jow fo live 365 days in a year của John 
A.Schindler, cuốn Wote corps et votre esprit của Fank 
G.Slaughter, cuốn es zmaladies đe la vie moderne của bác 
sĩ Pierre Vachet. Đọc những cuốn sách đó rồi nhớ lại lúc 
bệnh mới phát, tăng lên hoặc giảm đi, tôi mới hiểu được 
rằng nguyên nhân chỉ do xúc động r mà ra cả, và tôi không 
quan tâm tới bệnh đó nữa, đỡ tốn tiền chữa; chứ trước kia, 
tôi cứ tin rằng. tại cơ thể tôi suy nhược, đi non chục ông bác 
sĩ, trước sau uống hàng chục thứ thuốc bồ gan, bổ tim, bỗ 
bao tử, bỗ phối, bỗ thận, mà bệnh đâu vẫn còn đấy. 


17 


Sống 365 ngày một năm 


Tôi không trách các ông ấy. Một số bác sĩ già rồi, 
không chịu học thêm, hoặc không có thì giờ để học thêm, 
nếu có ngờ ngợ rằng những bệnh đó do lo lắng mà sinh 
ra thì cũng không biết gì nhiều về các bệnh do xúc động, 
không thê giảng giải cho tôi hiểu được vì những sách và 
tạp chí y khoa chỉ mới nói về những bệnh đó từ hồi sau 
thế chiến vừa rồi thôi. 

Một số khác có thể hiểu những bệnh đó, nhưng không 
biết cách trị ra sao, và muốn giữ thân chủ, đành phải làm 
thỉnh mà áp dụng cách trị thông thường, nghĩa là bệnh 
nhân kêu đau bao tử thì cho thuốc đau bao tử, kêu đau 
gan thì cho thuốc đau gan, kêu bón thì cho thuốc nhuận 
mi nếu quá nhuận trường thì cho thuốc “chặt ruột” 

.. tóm lại là chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. 

Vả lại ta nên tự đặt vào địa vị họ. Một bệnh nhân lại 
nhờ ta coi mạch mà ta bảo: “Cơ thể ông không làm sao 
hết. Bệnh của ông là do xúc động mà ra” hoặc “Bệnh ông 
là bệnh thần kinh”, thì không những bệnh nhân không 
thấy nhẹ người được chút nào, mà còn nghỉ ngờ ta là gà 
mờ, có khi lại bất bình, cho là ta muốn giễu họ, và rốt 
cuộc thế nào họ cũng đi tìm một bác sĩ khác. 


Tôi không biết tại Sài Gòn này có bác sĩ nào chuyên 
về tâm thần y khoa không (médecine psychosomati- 
que)", nghĩa là khi trị bệnh không tách rời thân thê ra 


(1) Danh từ này hơi mới, chỉ thấy ghỉ trong phần Phụ (Supplément) của 
bộ Larousse du xxè siècle in năm 1959. Psychosomatique gốc ở tiếng Hi Lạp 
poukhé nghĩa là linh hồn và sôma nghĩa là thân thể. 


18 


Nguyễn Hiến Lê 


khỏi linh hồn mà biết tìm những nguyên nhân tỉnh thần 
của các chứng bệnh; nếu có thì những vị đó cũng khó 
hành nghề được vì muốn trị cho đúng phép thì phải bỏ ra 
khoảng hai chục giờ để xét một bệnh nhân, nghĩa là nếu 
mỗi ngày làm việc mười giờ thì phải hai ngày mới xét 
xong được một bệnh nhân. Mà hiện nay, ngay ở những 
nước rất nhiều bác sĩ, như Mỹ, mỗi ngày mỗi bác sĩ phải 
khám trung bình hai mươi ba con bệnh, còn ở nước nhà, 
tôi biết có những bác sĩ cứ năm phút khám xong một con 
bệnh, suốt tám giờ một ngày. 

Ông John A.Schindler nói rằng, ở Mỹ phải có vài 
trăm ngàn bác sĩ chuyên trị bệnh thân kinh mới đủ để trị 
hết những con bệnh đau vì xúc động mà hiện thời chỉ có 
năm ngàn bác sĩ vào hạng đó. Tình trạng ở Mỹ mà còn 
như vậy, thì tình trạng ở nước ta ra sao, chắc độc giả đã 
đoán được. 


Và bác sĩ nào cũng chỉ trị ngọn. 


Kết quả là 50 phần 100 hoặc 75 phần 100 bệnh 
không được trị đúng phép. Chỉ trị ngọn chứ không trị 
gốc. Một số bác sĩ thường chê các đông y sĩ là dùng 
những thuyết bí biểm để lòe bệnh nhân: “Nào là tại hỏa 
nó bốc cho nên nhức đầu; nào là chân thủy hư, phải bổ 
kim để sinh thủy, mà kim tức là phế, vậy phải bổ phổi; 
nảo là âm thắng dương, hoặc dương thắng âm, cho nên 
sinh bệnh...”"; nhưng chính các bác sĩ đó cũng không hơn 


19 


Sống 365 ngày một năm 


gì các ông lang, và những danh từ của họ dùng tuy mới 
mẻ hơn, “Hypertension — Hypotension — Insuffisance 
d°adrénaline”... có vẻ khoa học hơn, nhưng cũng chẳng. 
giảng được đích xác nguyên nhân của bệnh. 


Trị ngọn như vậy thì cũng có một số ít bệnh nhân vì 
tin ở thuốc mà thấy dễ chịu trong một thời gian, nhưng 
rồi sau bệnh lại trở lại, lâu thành kinh niên, tốn không 
biết bao nhiêu tiền vào thuốc, chỉ làm giàu cho các nhà 
bào chế. ( Bệnh ợ chua chẳng hạn mà bây giờ tôi biết 
chắc rằng 100 lần có 99 lần do xúc động gây ra, các ông, 
bác sĩ cho là tại bao tử đau dư nước chua (hyperchlor- 
hydrie) và để cho tan nước chua đó đi, người ta cho uống 
thứ muối kiềm (sel alealin) như bicarbonate de soude, 


(1)Tôi nhớ cách đây mươi năm, ở miễn Chợ Mới hay Mỹ Luông (Long 
Xuyên) một ông đạo nôi tiếng trị bịnh rất tài. Người ta đồn rằng ai đau, tới 
ông, khắn vái rồi ông cho uống nước lạnh, thì bất cử bệnh gì, cũng khỏi hoặc 
bớt. Ở khắp nơi người ta ùn ùn tới, ghe, thuyền đậu chật bến; nhiều ông bạn 
tôi ở Sài Ciòn cũng tò mỏ xuống coi tận mắt phép màu đó. Nhưng chỉ một 
tháng sau, người ta quên bằng ông đi, vì phép màu của ông đã hết nghiệm. 

Ở Nam Việt này - mà có lẽ ở Bắc, ở Trung, ở nhiều nước khác cũng như 
vậy nữa — những chuyện đó thường xảy ra: cứ lâu lâu có lại một ông đạo 
xuất hiện trị bịnh cho bá tánh bằng bùa phép hay nước lạnh. Điều đó không 
có gì là huyền bỉ cả. Lòng tin thuốc, tin ông thấy vẫn là một phương thuốc 
để trị những bệnh do xúc động. Bùa phép hay nước lã chỉ là những phương 
tiện gây lòng tin mà thôi. Phương tiện cảng có vẻ lạ lùng, giản dị bao nhiêu 
thì cảng dễ gây lòng tin của hạng người chất phác bây nhiêu. Nhưng khi lòng 
tin giảm đi thì tự nhiên phương tiện cũng hết công hiệu. Những thuốc để trị 
ngọn những bệnh do xúc động, có ảnh hưởng phần nào tới cơ thể hơn nước 
lã hoặc bùa, phép — nhưng phân lớn cũng không trị được bệnh. 


20 


Nguyễn Hiến Lê 


magnésie calcinée, thế là các nhà bào chế chế ra không 
biết bao nhiêu thứ thuốc để trị chứng dư nước chua mà 
định thức (formule) đại loại như nhau hết, cũng dùng hai 
vị đó làm vị chánh rồi gia giảm, vài ba vị khác làm vị 
phụ. Có bao nhiêu cách gia giảm thì có bấy nhiêu nhãn 
thuốc, từ Eno, đến Sédogastrine, Centil, Tricreamalate, 
Roter... không năm nào không ra một vài thứ thuốc mới, 
quảng cáo thực ðạt, gây một chút tin tưởng cho con bệnh, 
bán chạy được một thời gian, rồi nhường chỗ cho một thứ 
thuốc mới khác. Nhờ vậy mà công việc ra toa của bác sĩ 
thực dễ dàng: có hàng chục thứ thuốc công hiệu đại loại 
như nhau, chỉ làm dịu bệnh được thôi chứ không trị được 
bệnh, cho bệnh nhân uống thứ này ít lâu đôi toa cho thứ 
khác, mà nếu bệnh nhân không kiên nhẫn đeo đuổi hằng 
năm, bệnh chưa hết mà bỏ đi tìm bác sĩ khác thì lỗi tại họ 
chứ không phải tại bác sĩ hết phương. 

'Vả chăng trong số hằng chục hằng trăm bệnh nhân 
uống hằng chục hằng trăm thứ thuốc đó, thế nào chẳng 
có mươi người thấy dễ chịu được trong một thời gian, rồi 
tiếng lành đồn xa, bác sĩ bỗng hóa ra nổi danh là mát tay, 
mà những bệnh nhân khác không đám chê bác sĩ vào đâu 
cả, đành tự an ủi rằng tại số mình chưa đến lúc hết bệnh. 

Ở Mỹ người ta đã làm thống kê và thấy rằng những 
bệnh do xúc động mà trị ngọn như vậy, thì sau một năm 
đeo đuôi bác sĩ, cứ trăm bệnh nhân chỉ có tám bệnh nhân 
là đỡ bệnh thôi, chứ không hết, còn chín mươi hai bệnh 
nhân kia thì bệnh mỗi ngày hóa ra kinh niên thêm, khó 
trị thêm. Tệ hơn nữa, một số bệnh nhân — ba phần trăm — 


21 


Sống 365 ngày một năm 


do bác sĩ thiếu kinh nghiệm, thiếu lương tâm, trị bậy mà 
mặc thêm một bệnh khác nữa, tiêng Pháp gọi là maiadie 
iatrogénieque (iatros = y sĩ, = ghénésis tạo ra), nghĩa là 
bệnh do y sĩ tạo ra. 

Tôi đã một lần suýt bị một thứ bệnh như vậy. Tôi đau 
bao tử, lại một bác sĩ kê bệnh xong rôi đưa những toa cũ 
của các bác sĩ trước cho ông coi. Có lẽ ông ây nghĩ răng 
trị đủ các phương vê bao tử rồi mà không hết thì có thê 
là bao tử không đau mà gan mới đau. Ông ấy nắn gan rồi 
hỏi tôi: 

~ Từ trước ông có bị sốt rét lần nào không? 

Tôi thực tình đáp: 

~ Mươi năm trước tôi làm việc ở miền Cà Mau có bị 
bệnh đó, nhưng bệnh nhẹ thôi, trị ít lâu thì hết. Mới mây 
năm trước, tản cư ở Đồng Tháp Mười, trong một mùa 
nước, bị trong nửa tháng, vê thành tôi đã rán trị và hai ba 
năm nay không lên cơn nữa. 

Ông ấy bảo: 

~ Bệnh đó khó hết lắm. Ông vẫn còn nọc sốt rét trong 
người, gan ông yếu. 

Rồi ông ấy cho tôi một hộp Quinimax. 

Chích hết nửa hộp, tôi chỉ thấy mệt, khó chịu, nóng 
hâm hập trong người, lại hỏi ông, ấy, ông ấy bảo cứ tiếp 
tục chích hệt hộp đi, nhưng tôi không dám tin, nghỉ thuốc 
một tuân thì hệt cảm giác hâm hập trong người; nêu nghe 
lời ông ây mà chích hệt hộp đó, rồi có lẽ thêm hộp khác, 


2 


Nguyễn Hiến lê 


thì có thể là tôi đã mang thêm một maladie iatrogénique 
Tôi. 


Mục đích của tôi khi soạn cuốn này. 


Tóm lại, tình trạng của chúng ta hiện nay như vầy: 
cứ 100 người đau thì có ít nhất là 50 người — có thể tới 
75 người — đau vì xúc động; mà muốn hết bệnh thì phải 
trị cả thể chất lẫn tỉnh thần, nhất là tỉnh thần; nhưng ở 
nước ta không có những bác sĩ trị thần kinh, hoặc có mà 
không có bác sĩ nào áp dụng tâm thần y khoa (médecine 
psychosomatique), chỉ chuyên trị ngọn chứ không trị 
gốc, chỉ dùng những thuốc làm dịu cơn đau thôi, thành 
thử tốn không biết bao nhiêu tiền cho tư nhân và cho 
quốc gia, mà bệnh vẫn không hết, chỉ một ngày một tăng, 
may mắn thì mười người mới có được một người giảm 
bệnh trong một thời gian đợi lúc khác lại phát lên mãnh 
liệt hơn trước. 

Đó sự thực như vậy mà chưa thấy ai phổ biến cho 
dân chúng hay. 

Chúng tôi không phải là y sĩ mà bàn về y khoa thì 
tất nhiên là mắc cái bệnh nói bậy, nếu được các vị bác sĩ 
vạch lỗi cho thì thật là điều may. Chúng tôi chỉ xin thưa 
với độc giả điều này: Chúng tôi đau bao tử và trĩ trên 
mười năm nay, nhờ cả chục bác sĩ và đông y sĩ trị mà 
không hết, sau đọc cuốn fow fo live 365 days a Year của 
John A.Schindler mà biết được rằng những bệnh đó do 


2 


Sống 365 ngày một năm 


xúc động sinh ra, muốn trị nó thì phải làm chủ được cảm. 
xúc của mình, tránh những cảm xúc buồn rầu, bất mãn, 
mà rán sống cho vui vẻ; và chúng tôi đã theo phương 
pháp của tác giả, kết quả là mây năm nay, tôi đỡ phải 
uống thuốc, khỏi phải trả tiền thù lao cho bác sĩ, mà bệnh 
giảm được kha khá. 


Sau chúng tôi lại được đọc thêm cuốn ƒo#e Corps et 
yotre esprit của Frank G.Slaughter và vài cuốn khác nữa 
như cuốn: ổ1égwilibre Sympathique của Paul Chauchard, 
Comment Stabiliser votre équilibre psychique của 
Bác sĩ André Bonnet, Les prodigieuses Eïctoires de 
la psychologie moderne của Pierre Daco, La grande 
aventure de la médecine của Kenneth Walker; và đọc 
xong chúng tôi nghĩ nên tóm tắt những điều hiểu biết 
của chúng, tôi về môn tâm thần y khoa, may ra mà giúp 
độc giả kiếm được nguyên nhân bệnh của mình — những 
bệnh do cảm xúc — rôi tìm một lối sống vui vẻ đề giữ gìn 
sức khỏe. Những sách tôi kể trên chỉ là sách phổ thông, 
chứ không phải là sách chuyên môn, mà chúng tôi không 
dám chắc rằng đã hiểu kỹ những sách đó, vậy những điều 
chúng tôi trình bày dưới đây tất nhiên là thô thiển, dám 
mong độc giả nghĩ đến sự thành tâm của chúng tôi mà 
lượng thứ. Còn đối với các vị bác sĩ thì cái tội múa rìu 
qua mắt thợ chúng tôi đã nhận trước rồi. 


24 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG II 


XÚC ĐỘNG GÂY BỆNH CÁCH NÀO ? 


Muốn tìm hiểu những bệnh do xúc động thì trước 
hết phải hiểu thế nào là một xúc động? Có mấy loại xúc 
động? Loại xúc động nào gây nên bệnh? Nó gây nên bệnh 
cách nào? Thường gây nên những bệnh nào? 


Thế nào là xúc động. 


Cuốn Danh từ triết học của nhà xuất bản Đại học 
(Huế) dịch émotion ra xúc động, cảm xúc, tình cảm. Tôi 
lựa tiếng xúc động, nó có nghĩa mạnh hơn cảm xúc và 
hợp với vấn đề tôi đương xét hơn. Khi ta trông thấy một 
vật gì, nghe thấy một thanh âm nào, ngửi thấy mùi nào... 
mà không thấy động trong lòng thì ta chỉ có một cảm giác 
thôi; nếu ta thấy động trong lòng, hoặc vui hoặc buồn, 
hoặc ghét hoặc thích, mà xúc động đó ảnh hưởng, phản 
xạ tới cơ thể ta, chẳng hạn là động tới những bắp thịt, 
mạch máu, hơi thở, nội tiết tuyến') của ta... thì ta có một 
xúc › động. Nghĩa là cảm giác phải làm cho cơ thê biến đôi 
nhiều hay ít, lâu hay mau thì mới gọi là xúc động được. 
Ta nên nhận rằng nhiều khi một ý nghĩ — chẳng hạn ý 
nghĩ được gặp người thân, ý nghĩ diệt kẻ thù — cũng làm 


25 


Sống 365 ngày một năm 


cho lòng ta bừng bừng lên, hoặc vui hoặc giận, mạch máu 
ta chạy mạnh; như vậy chăng phải chỉ có cảm giác mà ý 
nghĩ cũng có thê gây được xúc động. 


Có hai loại xúc động. 


Trừ vài ngoại lệ không quan trọng, các xúc động có 
thể chia làm hai loại, xét về phương diện ảnh hưởng của 
nó tới cơ thể con người: 

~— Loại thứ nhất gồm những xúc động kích thích quá 
độ thần kinh rồi bộ thần kinh truyền kích thích đó qua 
một cơ quan nào đó (tim, bao tử, gan...) hoặc một bắp thịt 
nảo đó, làm cho ta khó chịu. Do đó người ta gọi những 
xúc động đó là những “xúc động khó chịu” như lo sợ, 
giận, hờn, buổn chán, thất Vọng, ngại ngùng, bất bình... 

Loại thứ nhì gồm những xúc động kích thích êm êm, 
cho ta thấy dễ chịu, khoan khoái. Do đó, người ta gọi 
những xúc động đó là những ““xúc động” dễ chịu như vui 
vẻ, tin tưởng, hi vọng, can đảm, thảnh thơi, yêu đời... 

Hầu hết, chỉ những xúc động khó chịu mới gây nên 
bệnh, còn những xúc động dễ chịu dù phát tới một múc 
độ cực mạnh có thể làm cho cơ thê mắt thăng bằng trong 
một thời gian ( vui quá hóa điên) nhưng không gây được 
những bệnh kinh niên. 


26 


Nguyễn Hiến Lê 


Xúc động gây bệnh cách nào. 

Sở dĩ những xúc động khó chịu gây nên bệnh là vì 
nó ảnh hưởng mạnh đến cơ thể của ta. Ai cũng nhận thấy 
rằng có những người trong lúc bom nổ, sợ quá, không 
ngăn được tiểu tiện hay đại tiện, một số em bé mới thấy 
cha mẹ cầm roi quát tháo đã làm dơ quần; và nhiều người 
hễ trông thấy máu là té xỉu hoặc buồn mửa. Cơ thể những, 
người đó trước khi xúc động hay sau khi xúc động đều 
bình thường, mà trong khi xúc động dây thần kinh dãn ra 
hoặc co lại, làm cho cơ quan bài tiết như bị thả lỏng, hoặc 
làm cho mạch máu thu súc lại, máu không lên óc được 
nữa mà té xỉu, hoặc làm cho bao tử thình lình thun lại 
mạnh quá mà hóa buồn mửa. 


Bịnh đột phát do xúc động mạnh. 


Nhiều khi chỉ một xúc động mạnh cũng gây một bệnh 
nặng. Ông John A.Schindler kê chuyện một thân chủ của 
ông trước kia mạnh khỏe như thường, bỗng một hôm hóa 
đau nặng: tim đập 180 lần một phút (bình thường chỉ đập 
70-80 lần thôi) nôn mửa, không ngăn được tiểu tiện và 
đại tiện. Ông tận tâm chữa cho ba tháng mới có hi vọng. 
cứu được. Nguyên do chỉ là tại một buôi sáng nọ, người 
đó vô phòng riêng của vợ, thấy vợ đã tự tử sau khi giết 
đứa con một. Tức thì người đó phát đau, y như một người 


27 


Sống 365 ngày một năm 


vừa bị cancer vừa đau tim, vừa ho lao, mặc dù cơ thể 
không hề thay đổi gì cả. 

Một thí dụ nữa. 

Một viên thanh tra tiểu học nọ, khỏe mạnh, vui vẻ, 
bỗng một hôm thấy chóng mặt ghê gớm, rồi phải nằm 
liệt giường, hễ ngồi dậy là lảo đảo, buồn mửa. Luôn mấy 
ngày như vậy, không thuốc gì làm dịu được. Rồi một buôi 
sáng nọ, ông ta tỉnh dậy thấy hết bệnh, khỏe khoắn như 
trước. 

Ông ta suy nghĩ và thấy rằng bệnh của ông hoàn toàn 
do xúc động. Nguyên nhân như vầy: 

“Trước đó ít tháng, một người bạn thân của ông, 
muốn vay ngân hàng một số tiền lớn đề làm ăn, nhờ ông 
đứng bảo lãnh cho. Ông thấy không có gì đáng ngại, nên 
đem hết cả tài sản ra bảo lãnh cho bạn. 

Nhưng ít lâu sau, người bạn bị một tai nạn xe hơi, có 
thể nguy tới tính mạng, phải nằm ở nhà thương cả tháng. 
Thời gian đó, ông ta lo quá: nếu bạn không qua khỏi tai 
nạn, hoặc không trả xong món nợ ngân hàng thì gia tài 
của ông tiêu tan hết. Rồi ô ông sinh ra chóng mặt. Sau cùng 
tối hôm đó, ông đương năm rên rỉ trên giường thì người 
bạn lại chơi, cho hay rằng đã trả hết nợ ngân hàng buổi 
chiều hôm đó rồi. Và sáng hôm sau bệnh ông ta tiêu tan 
hết, như có phép thần.” 

Đọc lịch sử Huê Kỳ ta còn nhớ, trong hồi Nam Bắc 
phân tranh, đại tướng Grant chỉ huy trận Richmond, 


28 


Nguyễn Hiến lê 


bao vây đồn đã chín tháng mà chưa tiêu diệt được quân 
phương Nam. Đêm cuối cùng, đêm định đoạt lại thắng 
bại, ông bỗng hóa ra nhức đầu kịch liệt, mắt mờ như gần 
đui, đi không nỗi, phải ngâm chân (rong nước nóng và 
đấp hột cải lên gáy, nắm nhắm mắt lại mà không ngủ 
được. Sáng hôm sau, ông tỉnh táo lại như thường, không 
phải nhờ sự công hiệu của hột cải và nước nóng mà là 
nhờ một bức thư, bức thư xin đầu hàng của đại tướng 
Lee, người chỉ huy quân đội phương Nam. 


Sự giận dữ. 


Đáng ghê nhất là sự giận dữ. Nó có thể làm cho ta 
chết thình lình được. 

Nếu chép lại hết những ảnh hưởng của sự giận dữ tới 
cơ thể ta thì cả chục trang cũng chưa đủ. Tôi chỉ xin tóm 
tắt lại vài ảnh hưởng quan trọng dưới đây thôi. 

Trước hết sự giận dữ hiện ra ngoài một cách rất rõ 
ràng: mặt thì đỏ lên hoặc tím ngắt lại, mắt thì long lên mà 
đầy những tỉa máu, môi mím, bàn tay nắm chặt, chân run 
rẩy, giọng nói cũng run... 

Trong cơ thể, những biến đổi còn lạ lùng hơn nữa. 
Máu tự nhiên hóa ra dễ đặc lại hơn. Y như là Hóa công đã 
đoán trước được rằng hễ giận dữ thì con người hay gây 
sự đánh nhau mà đánh nhau thì dễ đỗ máu, cho nên máu 
lúc đó dễ đặc lại để phòng lúc đỗ máu. 


29 


Sống 365 ngày một năm 


Số hồng huyết cầu trong máu bỗng tăng lên tới một 
phần mười. (bình thường là năm triệu hồng huyết cầu 
trong một li khối máu, lúc đó lên tới năm triệu rưỡi). Các 
bắp thịt bao tử co lại hoàn toàn; nếu bao tử lúc đó đầy 
thức ăn thì sự tiêu hóa ngừng hẳn lại hoặc hóa ra đau đớn, 
cho nên không có gì tai hại cho bộ tiêu hóa bằng giận dữ 
trong bữa ăn. 

Tim đập mạnh và mau: tới 180 lần, có khi 220 lần 
mỗi phút, nghĩa là nhanh gắp ba lúc bình thường. Áp lực 
của máu cũng tăng lên đữ đội: từ 14 lên tới 23, có khi 
hơn nữa, có thể làm đứt mạch máu mà chết được. Nhưng 
mạch máu đỏ ở gần tim co lại mạnh, làm cho đau nhói 
ghê gớm ở ngực. 

Mà ta nên nhớ rằng những bệnh do vi trùng gây ra thì 
có thuốc uống hay chích để miễn dịch được còn những 
bệnh do xúc động thì không có cách nào “miễn dịch” 
được cả. Chính những bác sĩ hiểu rõ điều đó hơn ai hết, 
mà cũng không thể đề phòng được, như nhà sinh lí học 
danh tiếng của Anh: John Hunter. Ông đã nhiều lần nói 
với bạn bè rằng: “Kẻ nào làm cho tôi nỗi giận là kẻ ấy 
giết tôi.” Quả nhiên trong một cuộc hội nghị y học, có 
người chỉ trích ông, ông đã nỗi giận lên và lăn đùng ra 
chết giữa buổi họp. 


Bệnh tiệm phát do xúc động nhẹ và lâu. 
Tuy nhiên, đa số những bệnh do xúc động do phát ra 


30 


Nguyễn Hiến lê 


lần lần mỗi ngày một chút làm ta không hay. Những xúc 
động khó chịu như lo lắng, buồn rầu, thất vọng, sợ sệt... 
nếu phát ra dù nhè nhẹ thôi, nhưng đều đều trong một 
thời gian lâu, cũng sẽ làm cho ta hóa đau. 

Cách đây mươi năm, hai tâm lí gia: H.S.Lidwell và 
A.V.Moore đã thí nghiệm vào loài cừu và chứng minh 
được điều đó. 

Hai ông dùng một sợi dây chì dài, nhỏ, cột chân một 
con cừu vào một cái cọc, ở giữa một bãi cỏ, cho nó có 
thể đi khắp bãi cỏ được, mà không lại gần những con cừu 
khác thả trong bãi. 

Được một tuần lễ, hai ông thấy nó khỏe mạnh như 
thường. 

Qua tuần lễ thứ hai, hai ông cho một luồng điện rất 
nhẹ chạy vào sợi dây chì, đủ cho thân con vật run lên một 
chút thôi chứ không đau đớn gì cả. Trong tám ngày liền, 
con vật bị điện giật rất nhiều lần, nhưng nó vẫn ăn cỏ như 
thường. 

Sau đó, hai ông tìm cách làm cho con cừu phải lo sợ. 
Đúng mười giây trước khi cho điện chạy, hai ông rung 
một cái chuông nhỏ. Chỉ ít lần, con vật hóa ra lo lắng, 
nghe thấy tiếng chuông là ngừng lại, không ăn cỏ, không 
đi chơi nữa, đoán trước rằng sắp bị điện giật, sợ sệt đợi 
cho qua cơn điện giật. Luồng điện vẫn nhẹ như trước, 
nhưng trước kia nó không đẻ ý tới, lần này nó đã chăm 
chú tới rồi. Tuy nhiên nó vẫn chưa phát bệnh. 

Sau một tuần lễ như vậy, hai ông dùng thêm cách 


31 


Sống 365 ngày một năm 


này nữa: trước cho rung chuông và chạy điện không theo 
giờ khắc nhất định nào cả, thời gian cách nhau dài ngắn 
không đều; bây giờ thì theo một thời khắc nhất định và 
thời gian cách nhau rất đều, chăng hạn cứ nửa giờ một 
lần, suốt ngày thâu đêm, rung chuông xong là mười giây 
sau cho điện giật. Chỉ í ít hôm, sức con vật suy hẳn đi. Mới 
đầu nó không ã ăn nữa, rồi nó không đi đâu nữa, đứng yên 
một chỗ; sau nó không đứng được nữa, nằm bẹp xuống; 
cuối cùng nó thở hồn hẻn, mệt lắm. Tới đây ông phải 
ngừng cuộc thí nghiệm để cứu mạng nó. Và ít bữa sau, nó 
khỏe mạnh, vui vẻ lại như thường.“) 

Hai ông còn thí nghiệm, thấy t thêm rằng nếu cho chạy 
điện đều đều như vậy, nhưng mỗi ngày ngừng liên tiếp 
hai giờ thôi thì con vật cũng không bị đau; nêu ngừng 
dưới hai giờ thì nó mới bị đau. 


Chưa ai thí nghiệm về người, không biết rõ thời gian 
ngưng đó ít nhất phải là bao nhiêu thì con người không bị 
những bệnh do xúc động; nhưng ta có thể tin chắc rằng hễ 
lâu lâu ngưng liên tiếp được một hai ngày thì bệnh cũng 
khó phát, mà hễ ngưng luôn trong nhiều tháng thì thế nào 
bệnh cũng phát. Phát sớm hay chậm là tùy tỉnh thần của 
mỗi người yếu hay mạnh, tùy xúc động khó chịu nhiều 


(1) Tôi nhớ trong một tác phẩm (hình như cuốn Le Zéro et lInñni) 
A.Koerler kể chuyện rằng để tra khảo tội nhân, một vài xứ dùng phương 
pháp này: bất tội nhân ngôi yên, không thê nhúc nhích được, rồi cho nước rót 
đều đều từng giọt lên đầu họ, suốt ngày đêm, thi tinh thần dù mạnh đến đâu, 
tội nhân chịu cũng không nỗi, phải nhận thủ hết, cả những điều mà họ không, 
làm. Phương pháp đó cũng giống phương pháp giật điện con cừu. 


32 


Nguyễn Hiến lê 


hay ít, nên không thể có một định luật nào cả, như trong, 
cuộc thí nghiệm trên kia về loài cừu. 

Các tâm lí gia lại nhận thấy rằng người nào càng 
thông mình càng dễ mắc những bệnh do xúc động. Có lễ 
là vì càng thông minh, thần kinh càng mẫn nhuệ, càng hay 
suy nghĩ, tính toán, có khi tính toán năm sáu công việc 
cùng một lúc. Vả lại những người thông minh thường 
phải lãnh nhiều trách nhiệm, nhất là những trách nhiệm 
nặng nhọc, vì vậy mà phải lo lắng nhiều hơn những người 
khác. 

Trái lại, những người chất phác, hạng nông dân 
chẳng hạn, an phận thủ thường, việc gì cũng ( cho là có 
định mạng, có lo lắng cũng chỉ trong một chốc lát một 
lát, đặt mình xuống là ngáy liền, thì rất ít khi bị những 
bệnh xúc động. 

Vì vậy mà hạng trí thức các châu thành dễ bị nhữn; 
bệnh trĩ, bệnh đau bao tử, đau gan, huyết áp quá cao, mắt 
ngủ, đau tim... hơn dân ở thôn quê. 

Một vị bác sĩ thấy một chị nhà quê nuôi chín, mười 
đứa con, làm việc quân quật từ sáng đến tối, ái ngại cho 
chị ta, hỏi: 


~ Chị có bao giờ thấy mệt không? 

Chị ta đáp: 

~ Không bao giờ tôi nghĩ tới điều đó cả. 

Cứ có việc thì làm, hết việc nọ đến việc kia, được tới 
đâu hay tới đó, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, sống được 


33 


Sống 365 ngày một năm 


ngày nào hay ngày đó, một người như vậy có thể bị những 
bệnh truyền nhiễm như bệnh dịch tả, dịch hạch, bệnh sốt 
rét, ho lao... chứ không khi nào bị bệnh do xúc động gây 
ra, mà những bệnh ì này như tôi đã nói, mới là những bệnh 
khó trị nhất, tốn tiền thuốc nhất và chiếm tỉ số 75% bệnh 
tật của con người hiện đại. 


34 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG III 
NHỮNG BỆNH DO XÚC ĐỘNG 


Triệu chứng. 

Bệnh do xúc động có rất nhiều hình trạng không thể 
nào tả cho kỹ được. Nó không phải là bệnh tưởng tượng. 
Nó làm cho phát hiện nhiêu triệu chứng trong cơ thê. Các 
bác sĩ đã ghi được khoảng trăm triệu chứng mà dưới đây 
tôi chép lại những triệu chứng thường xảy ra nhất. Con 
số bên tay mặt cho biết 100 lần, thì triệu chứng ở bên tay 
trái xảy ra bao nhiêu lân: 

Đây hơi, bụng trương lên (khí trướng) _ 99,5% 


Nghẹn ở cuống họng 90, 
Mỏi mệt, rã rượi 90, 
Chóng mặt đ0, 
Nhức đầu 80, 
Đau, mỏi gáy 75%, 
Bón 70, 
Nóng, xót bao tử (bao tử lở) 30, 
Đau bụng, ở trái mật 30, 


35 


Sống 365 ngày một năm 


Còn vô số triệu chứng khác nữa và một bác sĩ nói 
rằng: “Hầu hết những triệu chứng nào kỳ đị, làm cho y sĩ 
ngạc nhiên khó nghĩ, đều là những triệu chứng của loại 
bệnh do xúc động cả.” 

Câu đó làm cho tôi nhớ lại một câu trong một bộ sách 
Đông y, bộ Y học toản yếu: “Quỷ sùng chỉ mạch, tả hữu 
bât tê, sạ đại sạ tiểu, sạ sắc sạ trí”, nghĩa là nêu mạch bên 
tay phải và tay trái không đều nhau, chợt lớn rồi lại chợt 
nhỏ, chợt nhanh rồi lại chợt chậm, thì đó là mạch bị ma 
làm. Mười mấy năm trước, đọc câu đó tôi không tin rằng, 
có bịnh ma làm, cho đó chỉ là một lối giảng một điều mà 
đông y chưa hiểu, chưa khám phá ra được. 

Bây giờ thì tôi đoán rằng triệu chứng lạ lùng, khó 
hiểu đó do xúc động gây ra và tôi khen một ông lang nọ 
gặp những trường hợp như vậy thường cho bệnh nhân 
thang Bát vị tiêu dao (nghĩa là tám vị làm cho con người 
thảnh thơi). Thang nầy gồm những vị sài hồ, đương quy, 
bạch thược, bạch truật, bạch phục linh, cam thảo, trần bì 
và sinh khương, có công dụng làm điều hòa khí huyết, 
gan và tì vị, mà bệnh nhân bớt được xúc động đi chăng? 


Độc giả đã biết những triệu chứng thông thường của 
các bệnh do xúc động, dưới đây tôi xin kể những bệnh 
mà chúng ta thường mắc nhất, để độc giả đề phòng. Tôi 
sẽ dùng những nhận xét của hai ông Iohn A.Schindler 


(1) How to live 365 days a year, trang 33. 


36 


Nguyễn Hiến lê 


và Frank G.Slaughter mà vạch rõ cho độc giả thấy rằng 
những bệnh đó đêu do xúc động gây ra cả. 


Những bệnh bao tử. 


Cơ quan tiêu hóa là cơ quan xuất hiện sớm nhất ở 
các sinh vật vì sinh vật đơn giản nhất tức trùng a-míp 
(amibe), không có một bộ phận nào khác ngoài cái bao 
tử, thực ra, “trùng a-míp chỉ là một thứ bao tử”. Nó là 
cơ quan hệ trọng nhất vì nhu cầu ăn uống là nhu cầu 
khẩn thiết hơn cả những nhu cầu khác (như nhu cầu tính 
dục chẳng hạn). Nó là một cơ quan chiếm nhiều chỗ nhất 
trong cơ thể vì nó gồm thực quản, bao tử, ruột non, ruột 
già. Nó có nhiều mạch máu và gân nhất, cho nên nó chịu 
ảnh hưởng nhiều nhất của xúc động và có ảnh hưởng rất 
lớn tới sức khỏe của ta. 

Ta thường nói: “Hành động của kẻ đó làm cho tôi 
tởm”. Tiếng “tởờm” đó không dùng theo nghĩa bóng đâu. 
Đúng là những xúc động do kẻ đó gây nên đã ảnh hưởng 
đến bao tử của ta thật. Khi ta giận, chẳng phải chỉ có mặt 
ta đỏ lên mà thôi đâu, chính bao tử của ta cũng đỏ lên 
nữa, Vì máu cũng dồn về bao tử. Từ những nỗi vui buồn 
đến thời tiết... cái gì cũng ảnh hưởng đến bao tử: giữa bữa 
ăn nhậu nhận được một điện tín báo. rằng một ông bác 
mới mắt, thế là nuốt không vô nữa; trời đương năng mà 
bỗng nổi cơn dông, ăn cũng thấy kém, nhưng nếu được 
tin con thi đậu thì có thể bảo người ở chạy đi mua thêm 
một tô mì. Những điều đó, ai cũng nhận thấy hằng ngày. 

Xúc động làm cho ta thấy nặng bao tử, có cái gì đè 


37 


Sống 365 ngày một năm 


trong bao tử. Có khi bao tử thắt lại mạnh, làm cho ta phải 
ôm bụng, ợ hơi hoặc ợ chua. 

Một bệnh nhân ợ hoài liên tiếp tám ngày, cứ trung 
bình nửa phút lại ợ một lần. Thuốc gì cũng vô hiệu. Một 
bác sĩ đã tính cắt những gân đề cho hoành cách mô không 
cử động được nữa mà hêt ợ. Cũng may bệnh nhân không 
chịu cắt. Rồi sau bệnh tự nhiên hết, nguyên do như vầy. 
Năm 1942, hồi mà đường, bột, mỡ phải “mua bông” vì 
khan hiếm, người đó bán trại ruộng đi, mở một tiệm bánh, 
tưởng là khá không ngờ bị công an dò xét, điều tra vì nghỉ 
ngờ là gian trá trong việc xin \ “bông”. Đúng lúc đó, người 
con trai ông ta phải nhập ngũ. Thê là ông ta bắt đầu ợ, ợ 
hoài, đến mắt ăn, mắt ngủ, chỉ mấy ngày mà hom hem 
trông thấy. Một bác sĩ chuyên trị bệnh thần kinh đoán 
được nguyên nhân, khuyên ông ta bán cửa hàng bánh đi. 
Ông ta nghe lời: ký giấy đoạn mại xong thì mười hai giờ 
sau hết ợ. 


Khi bạn đau ở dưới mỏ ác, bạn ngờ rằng lở bao tử, 
nhưng chưa chắc vì có tới trên 50 phần 100 trường hợp 
như vậy chỉ do xúc động chứ chưa phải là lở bao tử. 
Trường hợp vì xúc động mà thấy đau ở bao tử, và trường 
hợp vì lở mà đau, hai trường hợp đó rất dễ lầm với nhau, 
vì nếu có lở thì cũng không phải vết lở làm cho ta đau mà 
chính là những bắp thịt ở chung quanh vết lở nó thắt lại 
mà làm ta đau. Mà khi ta xúc động, chính những bắp thịt 
đó cũng thắt lại. 

Đọc hai truyện dưới đây bạn sẽ tin chắc điều đó. Một 
người bán tạp hóa phàn nàn là đau bao tử. Công việc làm 


38 


Nguyễn Hiến lê 


ăn không khá, phải lo lắng hoài, lại thêm bà vợ như bà 
la sát và cậu con vào hạng thanh niên cao. bồi. Đi bác sĩ, 
ông thì bảo là lở bao tử, ông thì bảo không, làm người đó 
thêm hoang mang. Cứ mỗi năm hai kỳ, người đó về quê 
nghỉ nửa tháng, suốt ngày câu cá ở Wisconsin (Mỹ). Lạ 
quá, cứ đúng lúc xe tới Belleville, cách quê chừng bốn 
chục cây sô thì bệnh bao tử biến mất; nửa tháng ở nhà 
quê, ông ta ăn mạnh khỏe như thường, rồi khi trở về gần 
với tỉnh, nhìn thấy thành phố là bệnh trở lại. Nhờ vậy mà 
ông ta mới biết rằng mình không lở bao tử. 

Một y sĩ dưỡng đường Mayo cũng mắc bệnh như 
vậy. Ông lo lắng buồn chán hóa đau bao tử. Ông biết 
bệnh của mình, thỉnh thoảng đi nghỉ ngơi để dưỡng sức. 
Lần nào cũng vậy ra khỏi châu thành Rochester, tới giữa 
cầu trên sông Mississipi là tự nhiên bệnh hết; rồi khi 
trở về Rochester, cũng tới giữa cầu đó là bệnh trở lại. 
Nghiệm như vậy, ông để tâm suy xét thì thấy cầu đó 
ở trên ranh giới tiểu bang Minnesota và ông ghét tiểu 
bang này lắm. Ông di cư qua tiểu bang khác và bệnh 
ông hết luôn. 


Nếu người bán tạp hóa và vị bác sĩ đó không tìm 
được nguyên nhân bệnh mình thì sớm muộn gì bệnh cũng 
hóa nặng, thành ra lở bao tử thật, rât khó chữa. 

Khi đã lở bao tử rồi thì một xúc động mạnh có thẻ 
làm cho xuất huyết trong bao tử, nguy tới tánh mạng. 

Có rất nhiều thuốc nhưng đều là đề trị ngọn cả. Chỉ 
có cách ăn kiêng, đôi không khí, rắn vui vẻ, đừng lo lăng, 


39 


Sống 365 ngày một năm 


là bệnh mau đỡ thôi. Cho nên lính ngoài mặt trận mà bị 
bệnh đó thì vô phương chữa"). 


Những bệnh ở ruột. 


'Theo John A.Schindler và Frank G.Slaughter thì ruột 
già còn dễ bị ảnh hưởng của xúc động hơn là bao tử. 
Bệnh sưng ruột già (colite) có thẻ sinh ra hai chứng: bón 
và tháo dạ, phân lỏng hoặc sền sệt. Bảy chục phần trăm 
người bón là do xúc động chứ không phải do những bắp 
thịt ở ruột làm. biếng như bác sĩ Victor Pauchet đã nói 
trong cuốn Le ehemin du bonheur. Hồi đó bác sĩ Pauchet 
chưa biết ảnh hưởng của xúc động. 

Dù bón hay tháo dạ do xúc động thì cũng chỉ có một 
cách hiệu nghiệm để trị là ăn kiêng, vận động, sống vui 
vẻ điều hòa. Đừng thấy táo bón mà dùng thuốc nhuận 
trường, chỉ hại chứ không ích. 

Bệnh sình ruột một ngàn lần có tới chín trăm chín 
mươi bốn lần do xúc động gây ra. Khi bạn thấy sôi bụng, 
bạn thường cho rằng do thức ăn không tiêu mà sinh ra 
hơi. Không. Sự tiêu hóa không khi nào sinh ra hơi cả. Hơi 
ở trong bao tử và bụng của ta đều là không khí mà ta nuốt 
vào cùng với thức ăn. 


Khi thấy sình bụng, ùng ục trong bụng là có một khúc 


(1) Một điều đáng mừng là trong mấy năm gần đây các nhà bào chế 
phương Tây và một số bác sĩ ở Việt Nam nữa đã biết nhắc nhở bệnh nhân 
rằng bệnh loét bao tử thường do xúc động gây ra. (Cước chủ khi in ~ 1968). 


40 


Nguyễn Hiến lê 


ruột non của ta thắt lại, nước và hơi trong bụng bị nghẽn, 
làm cho bụng sình lên. Rồi khi ruột hết thắt, nước và hơi 
thông được, và ta nghe thấy tiếng ùng ục trong bụng. Có 
khi ruột chỉ thắt lại trong năm ba phút, có khi nó thắt lại 
cả giờ. Có người ruột thắt lại một lúc 18, 20 chỗ, cực kỳ 
khó chịu. 

Một người tội nhân sình ruột, phải mỗ. Mô ra thấy 

ruột bình thường, không có gì cả. Chỉ đánh thuốc mê ở 
bụng thôi, nên tội nhân vẫn tỉnh táo. Viên y sĩ biết hồ sơ 
của anh ta, hỏi: “Anh làm gì mà bị công an bắt đó?" Thế 
là chỉ một phút sau ruột anh thắt lại ở nhiều khúc. Y sĩ 
hỏi: “Anh thấy làm sao?” Tội nhân đáp: “Thấy ruột sình 
lên”. Vậy thì rõ ràng là do xúc động gây nên chứ không 
phải do ăn không tiêu. 
Nếu ruột già thắt mạnh quá ở bên tay mặt, dưới xương 
sườn, thì ta thấy đau ghê gớm, tưởng chừng như có sạn ở 
trong mật (calcul biliaire), làm cho y sĩ nào cũng có thể 
lầm được. Ông John A.Schindler kể trường hợp như sau. 
Một bà nọ có người con một được lệnh phải nhập ngũ. 
Hai hôm sau bà ta đau bụng dữ dội. Ông lại coi mạch, 
lầm là đau gan, mấy bạn đồng nghiệp của ông cũng lầm 
như vậy. Chích thuốc, bà ta đỡ. Ít bữa sau, người con trai 
bà ta vô trại. Con vô trại được hai ngày thì mẹ ở nhà lại 
đau bụng. Lại chích ba mũi thuốc nữa. 


Ba tháng sau, bà được tin con đã rời Nữu Ước tới một 
nơi mà cấp trên chưa cho biết là ở đâu. Bà lại nỗi cơn đau 
bụng, lần này rất nặng. Chiếu điện, không thấy có sạn ở 


4I 


Sống 365 ngày một năm 


mật. Nhưng ông Shindler vẫn tin rằng ( có sạn mà chiếu 
không thấy; khuyên bà ta mổ. Thế là mô. 


Yên được ít tháng. Rồi lại đau, lần này thì không ở 
gan nữa, mà ở bên cạnh; lạ nhất là đau đúng hai ngày sau 
khi bà ta nhận được tin người con đổ bộ ở Tunisie, nơi 
quân đội Đồng minh đương chiến đấu với Đức. Lần thứ 
năm mà cũng là lần cuối cùng, bà ta lên cơn đau bụng khi 
hay tin con bị thương. Ít lâu sau, con được giải ngũ. Bà 
ta hết đau. 

Nếu đau cũng ở bên mặt, nhưng phía bụng dưới, thì 
rất đễ lầm với bệnh ruột dư mà các bác sĩ rất giỏi cũng 
khó phân biệt được. Gặp trường hợp đó những y sĩ ít kinh 
nghiệm đè bệnh nhân ra mổ. Thói đó thực tai hại. Theo ông 
Slaughter thì sở đĩ người ta ham mỗ một là vì được thù lao 
lớn, hai là vì ngu, không hiểu rằng 75% bệnh ở ruột là do 
xúc động. Các “bác sĩ mổ” thường tự bào chữa rằng: 

~ Nếu mình không mỗ thì bác sĩ khác cũng sẽ mổ. 

~ Chỉ có cách mỗ ra mới biết là trong ruột ra sao. 

~ Mỗ ruột mà có làm chết ai bao giờ đâu? 

Vì họ nghĩ vậy nên ngay ở Mỹ, cứ 100 lần mổ có 
tới 31 lần vô ích vì đoán lầm bệnh. Đó là xét chung các 
bệnh. Riêng về các bệnh đau bụng mà ngờ là đau ruột 
dư rồi mổ, theo bác sĩ Walter Alvazez ở dưỡng đường 
Mayo (Mỹ) thì 225 bệnh nhân bị mô, chỉ có 2 trường hợp 
là đáng mồ thôi. Nhiều bác sĩ thấy thân chủ đau ở bụng, 
bên phải, phía dưới, là đè ra mỗ ruột dư, vì “không lẽ coi 


42 


Nguyễn Hiến Lê 


mạch, rọi kiếng mấy lần rồi lại tuyên bố với bệnh nhân 
rằng ông (hay bà) không đau gì cả ư? nhất là vì mổ thì chỉ 
có lợi cho họ thôi mà”) 

Thấy mối nguy đó, một trường hợp ở Mỹ đã ra lệnh 
rằng những y sĩ ít kinh nghiệm không được mổ bậy nữa; 
trước khi mồ, phải hỏi ý kiến của nhiều nhà chuyên môn 
để khỏi làm phí tiền, hại sức khỏe, nguy tính mạng của 
bệnh nhân. Và vài trường Đại học ở Mỹ đã bắt các ông 
“bác sĩ mổ” tương lai phải học khoa tâm thân bệnh học. 
Ở nước ta cũng nên có những đạo luật như vậy. 


Những bệnh tim và mạch máu. 


Khi vui ta thấy tim như nở ra, khi buồn thì thấy tim 
như thắt lại; đau khổ quá thì thấy tìm như nát ngấu. Như 
vậy đủ biết rằng xúc động ảnh hưởng rất lớn đến tim; mà 
những bệnh về tim còn khó trị, nguy hiểm hơn những 
bệnh về bao tử. 

Có lẽ các y sĩ ngày nay bận tâm nhất về bệnh huyết 
áp quá cao. Hồi xưa nhân loại gần như không biết bệnh 
đó, mới từ đầu thế kỉ này nó phát mỗi ngày mỗi mạnh và 
già nửa số người quá 50 tuổi chết vì một trạng thái của 
bệnh đó. 

Xúc động kích thích những gân của bộ thần kinh giao 
cảm, rồi những gân đó làm cho những mạch máu nhỏ ở 
thận thu súc lại, rồi thận tiết ra một kích thích tố, chất 

(1) Frank G.Slaughter — Votre corps et votre esprit — Presses de la Citeá 
~ Paris. 


4 


Sống 365 ngày một năm 


rénine, chất này làm cho mạch máu thắt lại (spasme), do 
đó huyết áp tăng lên. Khi huyết áp lên cao quá, những gân 
máu ở óc có thê đứt, hậu quả là chết hoặc tê liệt nửa người. 

Nếu những mạch máu ở gần tim bị một hòn máu 
(caillot) làm nghẹt, thì ta thấy đau kinh khủng ở tim, bệnh 
đó gọi là bệnh angine de poitrine. 

Theo những bác sĩ ở dưỡng đường Mayo, thì bệnh 
nhức đầu do mạch máu ở óc căng ra, mà trước khi căng 
thì nó bị thu súc lại. Nguyên nhân 90 phần 100 là tại xúc 
động. Ông John A.Schindler kể chuyện một thân chủ của 
ông là một bà rt lo lắng việc nhà. Lâu lâu bà phải ra tỉnh 
mua bán một buổi. Bà cho đó là một đại sự, trước khi đi 
bà sắp đặt việc nhà đâu ra đó y như là sắp đi xa vậy, dặn 
đỏ con cái, người ở đủ mọi việc, và tính toán ra tỉnh phải 
làm những việc gì, gặp những ai. Vì lo lắng quá, lần nào 
mới bước chân ra khỏi trại, bà cũng bắt đầu nhức đầu; 
khi trở về thì nhức quá, chịu không nôi, „ phải nằm liệt nửa 
ngày. Nhiều bà nội trợ ở nước mình mỗi tháng nhức đầu 
đến ba bốn ngày cũng ở trong trường hợp tương tự như 
vậy. 

Lo lắng quá còn làm cho ta thở hồn hển. Những thí 
sinh khi vào phòng thi, những người lần đầu lên diễn đàn 
thường biết trạng thái đó. Bình thường ta thở mười sáu 
tới mười tám lần mỗi phút. Lúc xúc động mạnh, 1a thở tới 
hai mươi ba lần mà không hay. Ngay cả trong giấc ngủ, ta 
cũng có thể bị xúc động nữa. Chỉ những người thật khỏe 
mạnh, vui vẻ mới thở đều đều trong giấc ngủ, còn phần 
đông giắc ngủ không được bình tĩnh. Có việc gì bất như ý 


44 


Nguyễn Hiến Lê 


xảy ra ban ngày, là ban đêm ta trằn trọc, hồi hộp, hơi thở 
không đều, hồn hẻn một lát rồi có khi lại như nghẹt thở, 
đôi khi chân tay co rút lại. 

Sở đĩ như vậy là vì khi ta hồi hộp, thở nhanh quá thì 
thán khí trong cơ thể tiết ra ngoài nhiều quá, mực độ acít 
carbonic trong máu hạ xuống, làm cho chân tay tê lại, co 
quắp, người lạnh ngắt, run rẩy rồi chóng mặt, có thể té xỉu. 


Bệnh suyễn. 


Mới mười năm nay người ta biết rằng bệnh suyễn 
không phải chỉ do vi trùng sinh ra mà nhiêu khi còn đo 
xúc động nữa, như trường hợp đưới đây mà ông Schindler 
đã kể lại trong cuốn #fow ứo live 365 days a year. 

Bà D đương sống vui vẻ, sung sướng: nhà cửa thịnh 
vượng, con cái ngoan ngoãn. Rồi bà gả một người con 
gái; vợ chồng không hòa thuận với nhau, bà sinh ra buồn 
rầu. Lại thêm ông chồng mê một ä nọ. Bà kiếm việc làm 
cho khuây khỏa, xin được một chân thư ký. Bà rất siêng. 
năng đem việc hãng về nhà làm, nhưng vì vụng về, vẫn 
bị chủ hãng chê là vô tích sự. Bà chán nản quá, thế là lên 
cơn suyễn. Nằm nhà thương sáu tháng, bệnh chỉ tạm lui 
thôi, chứ không thể hết được vì bệnh do xúc động chứ 
không do vi trùng. 

Có người hễ trông thấy màu hồng là nổi cơn suyễ 
có người qua ở một tỉnh khác thì hết bệnh cho tới khi 
nhận được một bức thư nhắc lại đời sóng ở tỉnh cũ thì 
bệnh phát lại tức thì; lại có người mỗi khi trời nổi cơn 
dông là bắt đầu thở khò khè; rồi một lần chỉ trông thấy 


45 


Sống 365 ngày một năm 


một bức họa vẽ cơn dông mà bệnh suyễn cũng tái phát. 
Những trường hợp đó đều do xúc động gây nên cả. 
Bệnh đau thắt ngang lưng (lumbago). 

Các bà nội trợ rất thường bị bệnh này vì chán nản 
và lo lắng việc nhà. Đê các bà đi coi các cửa hàng bán 
đồ trang sức hoặc lại thăm bạn bè nói chuyện phiêm thì 
bệnh sẽ bớt. 

Bệnh phong thấp nhức ở các khớp xương tuy là đo 
vi trùng nhưng xúc động cũng dự vào một phân lớn. Thế 
chiến thứ nhất, rất nhiều binh sĩ bị bệnh đó, người ta tưởng 
tại họ phải sống, trong những | hầm núp ẩm thấp mà sinh 
bệnh. Nhưng thế chiến vừa rồi người ta nhận thấy rằng 
những binh sĩ chiến đấu ở những miền khô ráo như sa mạc 
châu Phi mà cũng bị bệnh đó, và càng ra gần mặt trận thì 
bệnh của họ càng tăng lên. Rõ ràng là do xúc động. 


Bệnh ngoài da. 


Khi xúc động làm cho những tia máu thu súc lại rất 
mạnh thì một chút huyết thanh (sérum) thấm ra ngoài tia 
máu, đọng lại ở thớ thịt, rồi hiện ở ngoài da: đa bầm lại, 
ngứa, sưng, chảy nước, đóng vấy. Có tới ba chục phần 
trăm bệnh ngoài da nguyên nhân là như vậy. 

Một ông lão nọ từ nhỏ da vẫn nhẫn nhụi. Hồi 67 tuổi, 
ông góa vợ, năm sau tục huyền với một quả phụ trạc tuôi 
ông. Trong khi đi du lịch “tuần răng mật”, ông bỗng nỗi 
bệnh ngoài đa, về nhà phải đi nằm nhà thương. Bệnh bớt. 
Nhưng về tới nhà thì bệnh lại phát nặng, ngứa khắp người. 


46 


Nguyễn Hiến Lê 


Ít lâu sau ông phải đi xa để tính việc làm ăn. Khi đi 
khỏi nhà thì bệnh hết, trở về nhà thì bệnh phát lại. Mấy 
lần sau cũng vậy. Người mình chắc đã tưởng là có ma làm 
mà cúng vái ông Tà, ông Táo rồi. 

Sau cùng, bà vợ đi thăm một người bà con; ông lão ở 
nhà một mình. Lạ thay, bệnh tự nhiên bớt, rôi khỏi hăn. 

Thì ra ông lão đau ngoài da chẳng phải tại vi trùng, 
hay phong thâp gì cả, mà ông không chịu nội tánh tình 
của bà vợ “la sát" đó. Bà bắt chồng phải nl nhất nhất tuân 
ý bà, ông không dám cưỡng, chỉ ngâm ngầm bực mình 
đau khổ mà phát bệnh. Bác sĩ tìm được nguyên I nhân rồi, 
thuyết bà lão để bà thay đổi thái độ đối với chồng và từ 
đó da ông lão nhẫn nhụi như trước. 


Những mụn ở mặt thường cũng do xúc động mà phát. 
Thanh niên hay bị bệnh trứng cá, là tại các kích thích tố 
về tính dục tiết ra nhiều quá, mà có lẽ : cũng tại họ phải 
nén tính dục của họ. Có rất nhiều thuốc chữa bệnh đó, 
nhưng không thuốc nào công hiệu. Thường thường thuốc 
chỉ làm cho bệnh giảm được ít lâu rôi lại tái phát. 

Hình như những mụn cóc (hột cơm) cũng là một 
bệnh do xúc động nữa. Ở nước nảo, dân quê cũng có 
những thuật kì dị để trị mụn cóc. Ở Mỹ người ta lấy một 
hột bắp đỏ chà vào mụn rồi ném cho gà ăn, hoặc lấy lông 
cô một con lừa giả mà có, vào mụn. Ở nước ta, người ta 
lượm những thỏi vàng giấy rải trên đường sau đám ma, 
đem về chà vào mụn. Hoặc trong khi dông tố người ta 
đợi cho trời nổi sắm chớp là vội vàng xoa vào mụn, vừa 
xoa vừa nói: “Trả ông sắm, bà sét" những cách đó đều là 


47 


Sống 365 ngày một năm 


dùng tâm lí để trị bệnh, hễ tin tưởng mà vui lên thì bệnh 
hết cho nên ông Slaughter khuyên bác sĩ chuyên môn trị 
bệnh ngoài đa nên tìm hiêu tâm lí của bệnh nhân và áp 
dụng môn tâm thần y học để cho những thuốc đán, thuốc 
xoa dễ công hiệu hơn. 

Những bệnh về kinh nguyệt: kinh nguyệt không đều 
đau bụng, nhức đầu ngày sắp có kinh... nhiều khi cũng do 
xúc động. Nhất là những bệnh liệt đương, bại â âm nguyên 
nhân chính thuộc vê tâm lí chứ không phải là về bộ phận 
sinh dục. Nếu không chữa theo tâm lí mà dùng những 
thuốc kích thích một cách giả tạo thì chỉ thêm hại chứ 
không ích lợi gì cả. 

Còn điều này nữa có lẽ cũng làm bạn ngạc nhiên: 83 
phần 100 những /ai nạn xảy ra không phải do máy móc 
mà do con người. Ở Âu, Mỹ người ta đã làm thông kê 
và nhận thấy rằng có những người rất dễ làm mồi cho tai 
nạn; các nhà bảo hiểm hiểu lẽ đó lắm nên thường chịu 
thiệt ít nhiều mà hủy bỏ giao kẻo cho những người lái xe 
hơi đã bị tai nạn đên hai lần. Những người đó dù lái xe 
trên những con đường rất tốt, vắng mà cũng bị tai nạn, và 
hình như nguyên nhân lần trước ra sao thì lần sau cũng 
vậy, tại tay này hay tay nọ vụng, chậm. Đó thuộc về sinh 
lí hay tâm lí? Có lẽ cả hai. 

Chắc bạn đã nhận thấy hôm nào mắt ngủ, quạu quọ 
thì làm cái gì cũng hay đỗ vỡ: khép cánh cửa thì vô ý đề 
kẹp ngón tay; kéo cái hộc tủ thì kéo mạnh quá, hộc văng 
ra, rớt xuống chân; xuống cầu thang thì trượt chân té... 
Những xúc động khó chịu thực là tai hại! 


48 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG IV 


ÍT TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 


Ta dùng tiếng mặc cảm để dịch tiếng complexe của 
Pháp. Mặc có nghĩa lặng lẽ (như mặc hứa là bằng lòng 
cho mà không nói rõ ra); cm là cảm xúc. Mặc cảm là 
những tình cảm (như ghen, ghét, oán, giận...) nó âm thầm 
ở trong lòng ta mà ta không biết và làm cho ta có những, 
hành động mà ta không muốn, không cô ý làm. 

Chúng tôi xin lấy một thí dụ thông thường nhất: 
mặc cảm ghen với em, mặc cảm mà người Pháp gọi là 
complexe đe Cain. Theo Thánh Kinh, Cain là con trai 
lớn của Thủy tổ loài người: Adam và Eve. Em trai của 
Cain là Abel. Hai anh em một hôm dâng lễ lên Thượng 
đế; Thượng để khen lễ của Abel; Cain không được khen, 
ghen ghét em rồi giết em. Cain bị Thượng đề phạt, bắt 
suốt đời phải lang thang, không ở đâu yên được. 

Cái đứa con đầu lòng được cha mẹ cưng, khi mẹ sanh 
thêm một đứa nữa, thấy mẹ săn sóc em mình hơn, như bỏ 
quên mình đi, thường nỗi lòng ghen với em mà không 
hay. 

Một đứa nhỏ mười tuổi ở trong trường hợp đó. Nó 
nằm mê thấy đi chơi với cha mẹ trong một cánh đồng 


49 


Sống 365 ngày một năm 


mênh mông. Trời nắng. Thình lình gặp một con sông, 
má nó cúi xuống mặt nước, vớt con búp bế lên, rồi quay 
lại đuổi nó đi. Nó xông lại, giật con búp bế ở tay mẹ nó, 
liệng xuống sông. 

Trong lúc tỉnh, vì giáo dục, vì sợ cha mẹ, nó đối với 
em không có gì đáng trách; nhưng trong thâm tâm, nó 
vân ghen ghét em, muôn cho em nó chêt mà chính nó 
không hay, cha mẹ cũng không hay nó có ý xấu đó. Trong 
giâc mộng, lòng ghen ghét đó mới hiện ra: con búp bế đó 
tượng trưng em nó. Và các nhà tâm lí bảo đứa nhỏ đó có 
mặc cảm của Cain. 

Đọc cuốn Comment sfabiliser votre équilibre 
psychique của bác sĩ Andrẻ Bonnet (Edition d°Angles — 
Paris), bạn sẽ thấy có nhiều bệnh tỉnh thần rất kì dị do 
mặc cảm gây ra. Tôi xin tóm tắt dưới đây ít trường hợp. 


Ghen với dượng. 


Một thanh niên khỏe mạnh thông mỉnh, sống trong 
một gia đình danh giá, phong lưu. Người cha vì tai nạn 
mà qua đời thình lình. Mẹ ở vậy được mấy năm rồi tái giá 
với một người có địa vị và người chồng sau cư xử với con 
riêng của vợ rất âu yếm và đàng hoàng. 

Thanh niên đó học đương tấn tới thì bỗng nhiên thụt 
lùi, sức yếu đi, không ham học nữa mà chỉ thích làm một 
sĩ quan, một vị anh hùng. Trong phòng, nó dán hình một 
sĩ quan không quân ngực đầy huy chương. Ai hỏi, nó 
cũng đáp là hình ba nó; nhưng sự thực là hình một ông 
bác hay ông chú nào đó. 


50 


Nguyễn Hiến Lê 


Má và dượng nó thấy vậy, cho nó đi du lịch Anh, Đức 
một thời gian, về nhà nó vui vẻ, tiếp tục học lại. Nhưng ít 
lâu sau nó lại chán học, hóa ra du đăng, rượu chè, trai gái, 
ăn cắp tiền của mẹ, ăn nói thô tục, quân áo lôi thôi. Rồi nó 
đãng trí, đọc sách mà không hiểu, có nhiều ý nghĩ kì dị. 
Các nhà phân tâm học xét kĩ thì ra nó ghen với đượng nó; 
sở dĩ nó muốn thành một vị anh hùng là vì như vậy nó sẽ 
danh giá, cha nó sẽ danh giá lây và má nó sẽ không yêu 
kính dượng nó nữa, mà chỉ yêu nó thôi. Nhưng nó thất bại 
rồi loạn thần kinh. 


Ham danh. 


Một công chức nhỏ nọ, tận tụy làm việc trên hai 
chục năm, hi vọng được một huy chương để đeo ở ngực, 
nhưng tới khi sắp về hưu, thấy lần nào huy chương cũng 
về người khác, đâm ra chán nản, mắt ăn, phải uông rượu 
để tiêu sầu. Hậu quả là lá gan sưng lên mà phôi cũng sưng 
nữa. Chạy chữa mà không bớt. Một bác sĩ hiểu tâm lí đó, 
xin với chủ sở của ông ta một huy chương, và bệnh tự 
nhiên hết liền. 

Ghét anh. 

Một ông chủ tiệm sắt nọ, to lớn, hồng hào, lại nhờ 
bác sĩ André Bonnet coi mạch, bảo: 

~— Tôi đau đã năm năm, rọi kiếng không biết bao nhiêu 
lần rồi — đây cả chồng hình đây — dùng đủ thứ thuốc mà 
không bớt. Bệnh như vây: bị tháo dạ kinh niên, mỗi ngày 
đi ngoài từ 10 đến 12 lần. Hễ đau bụng là nhịn không 


$I 


Sống 365 ngày một năm 


được, phải bỏ khách hàng mà đi. Ngoài ra không có gì cả, 
ăn ngủ như thường. 

'Bác sĩ coi những tắm hình rọi bao tử, mật, ruột: bình 
thường. Phân cũng bình thường. Mà hỏi về đời sống của 
bệnh nhân cũng không thấy gì đặc biệt. Tám năm trước 
một người anh qua đời và hiện ông ta đương coi một tiệm 
bán sắt. Không đoán ra được bệnh, bác sĩ đành cho một 
thứ thuốc địu bệnh rồi hẹn sẽ lại thăm bệnh nhân tại nhà. 

Ba hôm sau ông tới tiệm sắt. Bà chủ ngồi giữ két. 
Ông chủ đứng tiếp khách, có hai người giúp việc. 

Chuyện trò ít lâu, bác sĩ biết được rằng ngừơi anh 
của bệnh nhân xưa kia ở độc thân, siêng năng, đứng đắn, 
quản lí tiệm bán đồ sắt đó, và bệnh nhân quyết đoán việc 
gì cũng hỏi ý anh. Tuy nhiên, ông ta vẫn khó chịu vì mình 
không được tự do, và thấy ông anh có tài hơn mình nhiều 
quá. 


Rồi ông ta cưới _vợ. Bà vợ có tính độc tài, thấy chồng 
mình không có quyên gì trong cửa tiệm, và mọi việc đều 
do anh \ chồng quyết định, đâm ra bắt bình, mắng nhiếc 
ông chồng. Ông chồng khổ tâm từ hồi đó, nhiều khi ngắm 
mong ông anh trong khi đi qua một hành lang bị một đồ 
sất nặng rớt Xuông đập bể đầu chết tươi, thì mọi sự sẽ êm 
ấm; nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, biết rằng có lỗi với anh, 
vội gạt ngay ý đó đi và ý đó bị dồn vào tiềm thức. 

Rồi tai nạn xảy ra thật. Ông anh lái xe hơi, đâm vào 
một gốc cây, chết bốn năm trước. Và từ đó ông ta bắt đầu 
tháo dạ. 


32 


Nguyễn Hiến Lê 


Bác sĩ đoán được, hỏi ngay: 


— Ông suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời nhé. Có phải mỗi lần 
đi qua hành lang treo những đô sắt nặng mà ông mới nói, 
là ông thây đau bụng phải không? 

— Từ trước tới giờ tôi không để ý tới, nhưng có lẽ 
đúng vậy. 

— Nguyên nhân bệnh của ông là lòng hối hận rằng 
mình đã có ý muốn cho anh chết. Chỉ có mỗi phương 
thuốc là kiếm một vị linh mục để xưng tội rồi cầu nguyện. 


Bệnh nhân nghe lời và ít lâu sau hết đau. 
Trách nhiệm nặng quá. 


Một tư chức nọ rất siêng năng. Ông ta muốn được 
lãnh một địa vị quan trọng, tận tâm với chủ, đem công 
việc ở hãng về nhà làm; và rốt cuộc cao vọng của ông 
được thỏa mãn. Người ta giao cho ông một chức chỉ huy. 
Nhưng tài cán ông ta kém, thành thử công việc không 
chạy, chủ hãng hơi bực mình. Thấy vậy ông ta lại càng 
gắng sức, càng lo lắng, uống maxiton (một thứ thuốc kích 
thích thần kinh) để làm việc đêm, và ít tháng sau ông ta 
đi bác sĩ, kêu là tức ngực. Rọi phi, phối trong. Một tuần 
lễ sau, ông ta trở lại bác sĩ kêu là đau bao tử. Rọi bao tử, 
bao tử lành. Rồi lại kêu đau gan, đau ruột. Rọi gan và 
ruột, đều vô bệnh. Sau cùng ông ta kêu đau ở sống lưng. 

Bác sĩ hỏi thăm công việc làm ăn của ông, đoán được 
bệnh, đề nghị với chủ hãng cho ông ta nghỉ ít tháng, khi 
bình phục rồi, sẽ giao cho một công việc khác, trách 


SẽÌ 


Sống 365 ngày một năm 


nhiệm nhẹ hơn mà không làm mất thể diện của ông ta. 
Từ đó ông ta vui sống trở lại. Nhưng vui được bao lâu 
thì không biết, vì khi lãnh công việc mới, ông ta lại cắm. 
cổ làm việc, mong một ngày kia lãi được lãnh một trách 
nhiệm cao hơn nữa. 


Ghen. 


Một ông nọ trạc ngũ tuần, nhỏ con, hói, khúm núm, 
lại thăm bác sĩ. Hai vợ chồng làm chung một sở. Vợ làm 
trưởng phòng, chồng làm nhân viên chánh trong phòng. 
Bà vợ tự nhiên nỗi ghen ghê gớm. Hễ chồng đi đâu bà ta 
cũng nghỉ là đi với nhân tình. Mà chồng ở nhà thì bã cũng 
nghi đề tán cô hàng xóm. Ngó một thiêu nữ đi ngang cửa 
cũng không được: “Cặp mắt tráo trưng kia chỉ tài liếc 
gái!”. Mà nếu cúi mặt xuống không ngó thì “đích thị là 
giả dối, làm bộ nghiêm trang, mà tâm ngắm tâm ngầm”. 
Rồi nhiều lần còn dọa “nếu bất được thì tan xương!” 

Ông ta nhờ bác sĩ trị giùm bệnh ghen của bà vợ. Bác 
sĩ hỏi: 

— Nhưng bà nhà có đau bệnh gì không? 

— Có, chóng mặt, nhức đầu, đau bao tử. 

Ít bữa sau theo lời bác sĩ dặn, ông ta đẻ bà vợ tới một 
mình. Bà ta kể lễ bệnh tình, ít nhất là chứng đau tim, bảo 
sắp tới thời kì tắt kinh, phàn nàn với bác sĩ về tính đàng 
điêm của ông chông; không có con, nhiêu lúc bà ta chán 
quá, muốn tự tử. Bác sĩ coi mạch, không thấy bệnh gì cả, 
đoán đó là tâm trạng của người gần tới kì tắt kinh, còn 


54 


Nguyễn Hiến lê 


do dự, đợi hỏi ý kiến một nhà chuyên trị bệnh thần kinh. 

Bà ta trở lại, phàn nàn rằng mới kêu điện thoại tới sở, 
hỏi ông chồng thì ông ta không có ở sở. Đích thị là đi với 
một ả nào. Giận quá, bà ta liệng ống điện thoại xuông, nó 
bể tan tành và cánh tay bà ta cũng xụi luôn. Chiếu điện 
thì gân ở cánh tay không sao cả. Bác sĩ đưa bà ta vào một 
nhà thương điên, hai tháng sau bớt, không đòi tự tử nữa, 
mà còn bảo bác sĩ rằng: 


~ Từ nay tôi mặc thằng cha nó muốn theo đứa nào thì 
theo. Hơi đâu mà nghĩ tới nó. Đã đau khổ nhiều quá rồi. 
Bây giờ trời cho sống ngày nào thì rán vui ngày đó. 

Bác sĩ thấy vậy, cho bà ta về nhà, nhưng vẫn không 
tin rằng bệnh hết hẳn; nó có thể trở lại ngày nào không 
biết chừng, nên dặn người chồng phải đê ý dò xét vợ, 
nếu có gì lạ thì cho ông hay liền. Quả nhiên chỉ được sáu 
tháng tôi một hôm, người chồng kêu điện thoại cho hay 
vợ muốn nhảy qua cửa số tự tử. Thế là lại phải đưa bà ta 
vào nhà thương điên một lần nữa. 

Sở đĩ tôi kể nhiều trường hợp ra như vậy là vì tôi 
muốn độc giả hiểu rằng, thấy rằng, tin rằng và nhớ rằng 
có từ 50 đến 75 phần 100 bệnh của ta do xúc động gây 
ra, chỉ có từ 25 đến 50 phần trăm bệnh của ta do những 
nguyên nhân khác: nhiễm trùng hoặc tai nạn, già suy... 
Ngay trong những bệnh do nguyên nhân khác đó, ảnh 
hưởng của xúc động văn khá quan trọng: nếu ta vui vẻ, 
tin tưởng thì cơ thể ta dễ dàng chống lại với bệnh, tự lấy 
lại được mức thăng bằng và sự hiệu nghiệm của thuốc 


S3] 


Sống 365 ngày một năm 


sẽ tăng lên; trái lại, nếu ta buồn rầu lo lắng, nghỉ ngại thì 
cơ thê dễ suy mà thuốc ít hiệu nghiệm. Vậy kẻ thù của ta 
không phải là vi trùng hay thời tiết... mà chính là ta, chính 
cái tỉnh thần không khoáng đạt của ta, hay lo lắng, ghen 
ghét, nghỉ ngờ, giận hờn... 


$6 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG V 


HỆ THÓNG GIAO CẢM 
VÀ NỌI TIẾT TUYẾN 


Do hệ thống giao cảm hay nội tiết tuyến? 

Chắc độc giả sẽ hỏi tôi: '“Cảm xúc ảnh hưởng tới cơ 
thể, phải, nhưng ảnh hưởng tới những dây thần kinh ư, 
nghĩa là những dây thần kinh bị bệnh mà làm cho các cơ 
quan hóa đau ư?” 

Thưa, hình như không phải vậy, trong các bệnh do 
xúc động gây ra, dây thần kinh không bị bệnh. Nó chỉ 
như bị kích thích thôi, rồi nó kích thích Sự hoạt động của 
những nội tiết tuyến, gây một sự bắt điều hòa trong cơ 
thể, một sự mắt thăng bằng, và sự mắt thăng bằng đó, ta 

gọi là bệnh. 


Hiện nay y khoa đoán như vậy chứ chưa biết chắc ra 
SaO. 

Cứ theo những sách phổ thông y học mà tôi đã được 
đọc thì hiện nay các nhà bác học nhận rằng bộ thần kinh 
và các hạch nội tiết tuyến đều có ảnh hưởng tới các thứ 
bệnh do xúc động. Nhưng người ta chưa biết cái nào ảnh 


$7 


Sống 365 ngày một năm 


hưởng tới trước; mà cũng chưa đồng ý với nhau về sức 
mạnh của ảnh hưởng. Theo Frank G.Slaughter thì hai ảnh 
hưởng song song với nhau (les glandes endocrines ont 
une action souvent parallèle à celle du système nerveux 
végétatif). Paul Chauchard cũng nghĩ răng cả hai đều 
có thể tự động cả, không tùy thuộc nhau. Theo John A. 
Schindler thì ảnh hưởng của nội tiết tuyến mạnh hơn 
(dans l*ordre émotif les effets endocriniens đépassent de 
beaucoup, sous tous le rapports, les effets TI€TVeUX). Ông 
Sehindler còn bảo rằng xưa người ta cho tại thần kinh, có 
lẽ phải nói là tại các nội tiết tuyến thì đúng hơn. (II serait 
plus juste de dire: “Ce sont mes glandes endocrines”, 
plutôt que classiquement: “Ce sont mes nerfs”— Bản dịch 
của nhà Presses de là Cité-Paris). 


Nhưng theo bác sĩ Paul Noešl trong cuốn Fais ton 
chemin (I. Oliven-Paris) thì các nội tiệt tuyến đều do bộ 
thần kinh chỉ huy cả. Bộ máy chia ra làm hai hệ thống: 

L/ Hệ thống trung ương nó phân bố các dây thần kinh 
tới ngũ quan và các bắp thịt, làm cho ta cử động, suy 
nghĩ. 

2/ Hệ thống giao cảm gồm nhiều thần kinh tiết ở dọc 
theo xương sống. Chức vụ của nó là điều khiển bộ tuần 
hoàn, ngũ tạng và các hạch. Nó hoạt động không theo ý 
muốn của ta, ta không kiêm soát được. 

Vậy thì thuyết nào đúng? Tôi không được biết những 
phát minh mới nhất của y khoa đã giải quyết được vấn 
đề đó chưa? Hệ thống giao cảm là quan trọng hay chính 


58 


Nguyễn Hiến Lê 


các nội tiết tuyến mới là quan trọng? Hiện nay ta hãy tạm. 
nhận rằng cả hai đều gây ra những bệnh do xúc động, 
nói cho đúng hơn là những xúc động khó chịu đều ảnh 
hưởng tới hệ thống giao cảm và các nội tiết tuyến, do đó 
sinh ra bệnh. 


Hệ thống giao cảm. 


Trước hết chúng ta hãy xét hệ thống giao cảm. Nó 
gồm hai bộ phận: 

— Orthosympathique (chân giao cảm). 

— Parasympathique (phản giao cảm). 

Gọi là chân và phản vì trước kia người ta tưởng 
hai bộ phận đó luôn luôn có tác động trái ngược nhau 
tới cơ thể; nhưng gần đây người ta thấy tác động của 
chúng chỉ phản nhau tới một mức nào thôi. Tác động 
đó có hai thứ; một thứ tích cực, kích động cho mạnh 
lên (activation); một thứ tiêu cực tiết chế, ngăn lại 
(inhibition). Cả hai bộ phận orthosympathique (viết tắt 
là O.S.) và parasympathique (viết tắt là P.S) đều có hai 
tác động đó, tùy mỗi cơ quan chứ không phải O.S. chỉ 
kích động, mà P.S chỉ tiết chế. 

Dưới đây tôi chép lại hai tác động của hai bộ phận 
đó đối với mỗi cơ quan, theo tài liệu của Paul Chauchard 
trong cuỗn E.1équibibre sympathique. Presses Univertaires 
đe France-Paris. 


D9 


Sống 365 ngày một năm 


Cơ quan PS. o.S. 

Bộ tiêu hóa Kích động Tiết chế. 

Bàng quang Thun lại Dãn ra 

Tim Đập chậm lại Đập mau hơn 

Họng Hẹp lại Nởra 

Nước miếng Tiết ra nhiều Tiết ra một nước 
đặc biệt. 

Mọc da (formations Không có tác Kích động 

cutanées) động gì cả 

Lá lách Không có tác Thun lại 
động gì cả 

Mạch máu Nở ra Thun lại 

Hạch thượng thận Không có tác Tiết ra 

(glande médullosurrénale) động gì cả 


Ta thấy tác động của P.S và O.S tới một cơ quan nào 
đó như bộ tiêu hóa, bàng quang, tim, có thể phản nhau: 
nhưng tới một cơ quan khác như hạch tiết nước miếng 
thì chỉ khác nhau thôi chứ không phản nhau: P.S làm cho 
tiết ra nhiều nước miếng, mà O.S. cũng làm cho tiết nước 
miếng, nhưng nước miếng đặc hơn. 

Nếu hệ thống giao cảm hoạt động điều hòa, có sự 
thăng bằng giữa hoạt động của P.S và O.S. thì ta không có 
bệnh; trái lại nếu P.S hoạt động mạnh hơn, bộ tiêu hóa bị 
kích thích, ta thấy ợ nước chua rồi lâu sẽ sinh ra đau bao 
tử, lở bao tử; nếu O.S hoạt động mạnh hơn thì tim đập 
mau hơn, ta hồi hộp, lâu thành bệnh đau tim. 

Xét kỹ bảng đó ta còn rút được điều này nữa: những 


60 


Nguyễn Hiến Lê 


người đau bao tử thì ít khi bị đau tim, ngược lại cũng vậy. 
Tìm hiểu xem P.S hay O.S của ta có hoạt động mạnh quá 
hay không là một việc rất có ích cho sự giữ thăng bằng. 
của cơ thê. 

Nội tiết tuyến. 

Bây giờ chúng ta xét tới những nội tiết tuyến. Những 
hạch trong cơ thể tạ chia làm hai loại ngoại tiết tuyến 
(như hạch nước miếng, hạch mồ hôi) tiết ra những chất 
không vô mạch máu; và nội tiết tuyến (như gan, mật, 
thận.. .) tiết ra những chất để vô mạch máu mà kích thích 
mỗi bộ phận trong cơ thể, do đó ta gọi những chất đó là 
kích thích tố (hormone). 

Nội tiết tuyến quan trọng nhất là đừng quả fuyến 
(hypophyse hay glande pituitaire). Người ta mới nghiên 
cứu kỹ về nó từ vài ba chục năm nay. Nó là một hạch 
tròn, to bằng một hột đậu lớn, nằm ở trong sọ, dưới óc. 

“Người ta có thể coi nó như một cái xưởng nhỏ, chạy 
suốt đêm ngày, một cách yên lặng mà đắc lực, để giữ cho 
cơ thể được khỏe mạnh. Nói cách khác, nó mà hoạt động 
điều hòa thì cả cơ thể của ta được an khang” (Schindler). 
Nó kiểm soát đời sống sinh lí của ta, giúp cơ thể ta chống 
lại với vi trùng, với thời tiết (nóng quá hay lạnh quá), với 
sự nhọc mệt, với các chất độc... 


Được vậy là nhờ nó tiết ra vô số kích thích tố mà hiện 
nay y khoa chưa tìm ra được hết, có nhiều chất người ta 
chỉ đoán được chứ chưa chứng thực được là có. 


6l 


Sống 365 ngày một năm 


Hai chất có ảnh hưởng lớn nhất tới những bệnh do 
xúc động là chất STH và chất ACTH. 

Chất STH (hormone somatotrophique) kích thích 
hạch thượng thận (một cái hạch úp lên trái thận: glande 
surrénalc), làm cho hạch này tiết ra chất DOCA, giúp cơ 
thể chống lại với các vi trùng. 

Điều đáng nhớ kỹ là những cảm xúc khó chịu như 
buôn, chán, lo lắng... làm cho chất STH tiết ra nhiều và 
khi nó tiết ra nhiều thì ta thấy khó chịu, trong người mỏi 
mệt, nhức đầu, mắt ăn, đau lưng... 

Nếu STH bị kích thích lâu quá, vì những cảm xúc 
khó chịu đó kéo dài hằng tuần, hằng tháng chẳng hạn, 
thì sẽ phát ra những bệnh như suyễn, phong thấp, nhức 
xương, huyết áp lên quá cao... 

Chất ACTH (hormone adrenocorticotrophique) có 
tác dụng ngược lại với chất STH. 

Trước hết nó ngăn cản tác động của STH. Chẳng hạn 
khi bị bệnh cúm, tùng quả tuyến tiết ra STH để chống lại 
vi trùng cúm, mà vì STH tiết ra nhiều cho nên ta thấy mỏi 
mệt, nhức đầu, đau lưng... chứ không phải những vi trùng. 
cúm làm cho ta có những triệu chứng đó); nếu ta chích 
ACTH thì những triệu chứng đó biến mắt hết, ta thấy dễ 
chịu trở lại; nhưng không phải như vậy là bệnh hết đâu, 
trái lại STH không còn tác động được nữa (bị ACTH làm 
cho vô hiệu mắt rồi) mà không giúp cơ thể chống lại với 
vi trùng cúm nữa, bệnh có thể ngầm ngầm nặng lên mà ta 


62 


Nguyễn Hiến lê 


không hay, Vì vậy những người trước bị bệnh lao thì y sĩ 
không dám cho chích ACTH. 

Trái lại, những bệnh không do vi trùng sinh ra (như 
nhiều trường hợp bệnh phong thấp, suyễn...) mà do chất 
STH gây ra, thì chích ACTH bệnh sẽ giảm liền, nhưng 
phải chích lâu, hễ ngưng chích thì bệnh trở lại, mà chích 
lâu thì có thể có hại. 

Tà nên nhớ kĩ rằng những xúc động bắt bình, giận 
đữ, gây gổ... kích thích ACTH, thường gây ra những bệnh 
đau lở bao tử; một thứ bệnh nước tiêu có đường (đường 
xí), thiếu chất đản bạch tỉnh (protéine) trong máu. Những 
nhà kinh doanh, chịu nhiều trách nhiệm nặng, quạu quọ, 
bắt bình về xã hội, về người chung quanh, dễ bị những 
bệnh đó. 


Vậy ta thấy ảnh hưởng của hai kích thích tố STH và 
ACTH tới cơ thể ta cũng gần giống ảnh hưởng của hai 
hệ thống P.S và O.S. Có sự liên quan gì với nhau không? 
Hình như các kích thích tố có tác động tới bộ thần kinh 
mà ảnh hưởng tới sự quân bình của hệ thống giao cảm; 
mà ngược lại, hệ thống giao cảm cũng có tác động lên các 
nội tiết tuyến nữa. (Paul Chauchard). 

Ta chỉ biết chắc được điều này: cần có một sự quân 
bình giữa P.S. và O.S.” một sự hoạt động điều hòa của 


(1) Đông y nói cần có sự quân bình âm và dương, danh từ tuy khác, mả 
ý nghĩa là một. 


63 


Sống 365 ngày một năm 


tùng quả tuyến thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Mà sự 
quân bình, sự điều hòa đó rất khó giữ; không có một phép 
vệ sinh Tnảo riêng cho hệ thống giao cảm và cho tùng quả 
tuyến; chỉ có cách sống một cách tự nhiên, điều hòa, vui 
vẻ, (hoạt động ngoài trời, ngủ đủ, ăn uống đủ chất bổ, 
thắng những xúc động khó chịu, tránh dùng những chất 
độc, tránh mọi sự thái quá, hễ mệt nhọc thì nghỉ ngơi...) là 
hệ thống giao cảm và tùng quả tuyến mới hoạt động bình 
thường được. Điều quan trọng nhất vẫn là sống vui vẻ. 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG VI 
NHÔING XUẶC ÍÕNG DẺ CHÌU 


Những thí nghiệm của bác sĩ Serge và 
nhiều bác sĩ khác. 


Những xúc động khó chịu ảnh hưởng tai hại đến cơ 
thể ta ra sao thì những xúc động dễ chịu ảnh hưởng tốt 
đến sức khỏe của ta như vậy. Xúc động dễ chịu là những 
thuốc thần, công hiệu ngang với những thuốc trụ sinh, 
ngang với ACTH mà lại không hại. Điêu đó, loài người 
đã biết từ lâu, nên y sĩ xứ nào cũng khuyên bệnh nhân tin 
tưởng, vui vẻ, và khuyên những người săn sóc bệnh nhân 
phải chiều họ, đừng làm gì trái ý họ. 

Nhưng y khoa mới nghiên cứu kỹ vấn đề đó từ vài 
chục năm nay — nghiên cứu một cách khoa học — và 
người ta thấy rằng những xúc động dễ chịu làm cho các 
kích thích tố tiết ra một cách điều hòa, nhờ đó cơ thể 
được quân bình mà không bị bệnh, lại còn tự lấy lại được 
sự quân bình mà tự nhiên hết bệnh nữa. 

Bác sĩ Serge ở Montréal đã thí nghiệm với hai bọn 
trẻ: một bọn sinh trong những gia đình hòa thuận, vui vẻ; 


65 


Sống 365 ngày một năm 


một bọn sinh trong những gia đình lục đục, buồn bực. 
Người ta cho chúng ăn những món như nhau do bác sĩ 
lựa chọn và kiểm soát. Ăn xong, chúng về nhà sống với 
gia đình. Sau một thời gian, những trẻ trong các gia đình 
vui vẻ lên cân rất nhiều, còn những trẻ kia thì cân nặng ở 
dưới mức trung bình. Xét ra thì thấy sở đĩ vậy là vì những 
trẻ khổ sở đó buồn rầu, nên tùng quả tuyến tiết ra nhiều. 
ACTH quá, chất này kích thích chất cortisone, mà chất 
cortisone làm tiêu chất đản bạch tỉnh (protéine) do thức 
ăn đem lại cho cơ thê. Thành thử cơ thê chúng luôn luôn 
thiếu đản bạch tỉnh nên không mạnh. 

Những thí nghiệm của Spite ở Nữu Ước, của Bowlby 
ở Luân Đôn, của bà Aubry ở Ba Lê cũng đem tới một 
kết quả tương tự: hễ trẻ được vui vẻ nhờ có tình yêu của 
người lớn thì dễ tiêu hóa các thức ăn, khỏe mạnh, và nhờ 
vậy người ta mới hiểu hiện tượng lạ lùng này là các trẻ 
dưỡng bệnh lâu trong các nhà thương, mặc dầu được 
đủ tiện nghỉ, đủ thuốc thang mà vẫn èo ọt, ốm yếu hơn 
những trẻ dưỡng bệnh tại nhà. 

Trong một nhà hộ sinh kiểu mẫu nọ ở Mỹ, người ta 
nuôi một nhóm trẻ mới sanh với những điều kiện cực kì 
hoàn hảo, hợp qui tắc vệ sinh. Người ta cho chúng sống 
cách biệt nhau để tránh vi trùng. Các nữ điều dưỡng chỉ 
được rờ mó chúng khi cực cần thiết, như khi thay đồ, tắm 
rửa, cho bú. Thức ăn được tính toán kỹ lưỡng theo nhu 
cầu của mỗi trẻ, bệnh tật được đề phòng và điều trị bằng 
những phương pháp tối tân. Vậy mà những trẻ đó không 
lên cân nhiều, không mạnh khỏe bằng những trẻ ở ngoài, 


66 


Nguyễn Hiến lê 


sống trong những gia đình thiếu thốn, tại những xóm tối 
tăm, bẩn thiu. Xét ra chỉ tại trẻ trong nhà hộ sinh thiếu 
tỉnh yêu, mặc dầu chúng còn nhỏ, chưa hiểu gì nhưng 
cảm thấy — bằng. tất cả cơ thể của chúng — rằng chúng 
không được âu yêm mà hóa ủ rũ. 


Ảnh hướng phi thường cúa những 
xúc động dễ chịu. 

Ở một đoạn trên tôi đã kể những trường hợp để 
chứng thực ảnh hưởng tai hại của những xúc động khó 
chịu tới cơ thể. Ở đây tôi xin mượn những thí dụ của John 
A.Schindler để độc giả thấy rõ ảnh hưởng tốt đẹp phi 
thường của những xúc động dễ chịu. 

Trong tạp chí y khoa The Annals oƒ Internal Medecine 
số tháng chạp ì năm 1951, bác sĩ IWhite kể chuyện hồi mà 
ông và các đồng nghiệp, của ông chưa biết gì về chất 
ACTH, ông có trị một thiếu phụ bị chứng phong thấp phát 
nóng, ba tháng mà không bớt. Thiếu phụ đó có hai đứa 
con, chồng vô tích sự mà lại nghiện rượu. Bệnh tình có mòi 
khó trị, các bác sĩ đoán rằng bệnh nhân chỉ sống được một 
năm nữa là cùng. (Ngày nay, chích ACTH thì bệnh sẽ bớt 
liền, nhưng thời đó chưa tìm ra được chất .đ). 

Thiếu phụ tỏ vẻ chán nản, không muốn chống cự với 
bệnh, không muốn sống nữa. 


Rồi thì có tin người chồng đã thu thập ít của cải còn 
lại trong nhà và trôn đi đâu biệt tích. Hay tin đó, thiêu phụ 
bỗng hăng hái, bảo bác sĩ: 


67 


Sống 365 ngày một năm 


— Xin bác sĩ cho tôi về nhà làm việc để nuôi hai cháu. 

Bác sĩ đáp: 

— Tôi cũng muốn lắm, nhưng bà đau tim nặng, làm 
việc sao được? 

Bác sĩ là một nhà chuyên trị tim, coi bệnh đâu có lầm 
được. Bà ta không nghe, cương quyết đòi về, và lạ lùng 
thay, bà đã chẳng chết, còn mạnh khỏe lên, làm việc nuôi 
được hai đứa con. Tại sao vậy? Tại trước kia bà buồn rầu 
về ông chồng mà sinh bệnh; nay ông chồng bỗng nhiên 
bỏ đi, bà nhẹ người được một phân, can đảm nuôi con và 
lòng hăng hái đó đã cứu bà. 

Một bệnh nhân khác bị bệnh nặng, phải mổ. Mổ 
xong, bác sĩ lắc đầu bảo: “Khó thoát được lăm.” 

Nhưng bệnh nhân lại rất tự tin, tỉnh đậy là mỉm cười 
liền: 

~— Ít bữa nữa tôi sẽ về nhà được. Thấy dễ chịu lắm. 
Cảm ơn bác sĩ. 

Mắt bác ta sáng, giọng thành thực, mặt vui vẻ. Quả 
nhiên bác ta khỏi, làm cho bác sĩ phải ngạc nhiên. 

'Y sĩ nào cũng thường nhận thấy những trường hợp lạ 
lùng như vậy. Sức mạnh của tin tưởng ghê thật. 

Mươi năm trước, khi dịch cuốn Hlow fo stop Worrying 
and start Living của Dale Carnegie, tôi rất ngạc nhiên về 
câu chuyện dưới đây mà tác giả đã chép trong chương II: 


“Một anh chàng ở Broken Bow nghĩ đến việc viết di 


68 


Nguyễn Hiến Lê 


chúc. Tên anh là Fail P.Haney. Anh bị ung thư ruột. Một 
bác sĩ chuyên môn đã cho răng bệnh anh bất trị. Bác sĩ đó 
dặn anh ta kiêng thức nầy thức khác, và đừng lo lắng gì 
hết, phải hoàn toàn bình tĩnh. Họ cũng khuyên anh ta nên 
lập di chúc đi thì vừa. 

“Bệnh anh bắt buộc anh phải bỏ một địa vị cao sang, 
đầy hứa hẹn cho tương lai. Anh không còn việc gì làm 
nữa, chỉ còn chờ cái chết nó từ đâu tới. 

“Bỗng anh nấy ra một quyết định, một quyết định lạ 
lùng và đẹp đẽ. Anh nói: “Chẳng còn sống được bao lâu 
nữa thì tận hưởng thú đời đi. Từ trước tới nay ta vẫn ao 
ước đi du lịch thê giới trước khi chết. Giờ là lúc nên khởi 
hành đây.” Rồi anh ta mua giấy tàu. 


“Các vị bác sĩ ngạc nhiên vô cùng. Họ biểu anh 
Haney: “Chúng tôi phải cho ông hay, nêu ông đi du lịch 
như vậy, người ta sẽ quẳng thây ông xuống biển đa!” 


“Anh đáp: Không đâu! Thân nhân tôi đã hứa chôn tôi 
trong một miếng đất nhà tại Broken Kow. Vậy tôi sẽ mua 
một quan tài và mang theo.” 

“Anh ta mua một quan tài, chở xuống tàu rồi thương 
lượng với công ty để khi chết, xác được giữ trong phòng 
lạnh cho đến lúc tàu về đến bến. Rồi anh đi du lịch với 
tỉnh thần của ông già Omar trong bốn câu thơ nảy: 


(1) Tức Omar Khayyam, thi sĩ Ba Tư ở thế kỉ XI, tác giả tập thơ Bobaiyat 
(Tuyết cú) có giọng lăng mạn, khoáng đạt. Ông cũng là một nhà toán học, 
thiên văn học có danh của thời cổ. 


69 


Sống 365 ngày một năm 


Ai ơi tận hưởng thú trần. 
Trước khi xuống hỗ trở thành đất đen. 
Đất đen vùi lấp đất đen. 
Hết ca, hết nhậu, khỏi miễn tử sinh. 

“Trong khi du lịch anh ta luôn luôn chén chú, chén 
anh, chẳng kiêng khem gì hết, uống huýt-ki xô-đa, hút 
xì gà, ăn cả những món đặc biệt, độc đến giết người của 
mỗi xứ lạ, rồi bài bạc, đàn hát tới nửa đêm. Rốt cuộc là 
khi về xứ thì cân thêm bốn năm ki lô, vội vàng bán lại 
chiếc quan tài cho một nhà chuyên lo đám táng, và trở lại 
làm ăn như cũ. Từ đó anh ta không đau thêm một ngày 
nảo nữa.” 


Tắt nhiên câu chuyện đó có thực, nhưng hồi ấy tôi 
không hiểu được tại sao lòng vui vẻ, lại trị được bệnh một 
cách kì dị như vậy. Bây giờ thì tôi hiểu được rồi: những 
xúc động dễ chịu có công dụng điều hòa tùng quả tuyến 
và những kích thích tô của nội tiết tuyến đó đã tự trị bệnh 
cho cơ thể, 

Cũng vào khoảng mươi năm trước tôi được đọc một 
cuốn sách nhan đề là Les miracles de Lourdes của một tác 
giả mà tôi đã quên tên. Lourdes là một nơi hành hương 
ở miền Nam nước Pháp của giáo đồ Ki Tô, nổi tiếng là 
linh thiêng, nhiều người bị những bệnh rất khó trị, như tê 
liệt, ung thư, đau tim, đau Tuột... các bác sĩ chạy hết, mà 
lại được đó, cầu nguyện rồi ngâm mình trong nước suối 
ở một cái hang, thì chỉ ít nhiều lần mà hết bệnh. Người ta 
đồn nhau là có p ép màu và nhiều bác sĩ công nhận răng 
đôi khi những biến chuyển trong cơ thể của các bệnh 


70 


Nguyễn Hiến Lê 


nhân đó lạ lùng như những phép màu thật. Có lẽ những 
phép màu đó cũng do lòng tin và lòng tin đã làm cho tác 
động của tùng quả tuyến điều hòa trở lại mà hết được 
bệnh chăng? 

Đáng quí nhất là những xúc động dễ chịu mà lại thâm 
thúy, bền bĩ. Ai mà có được những xúc động đó thì hồn 
nhiên, vui vẻ, dễ tính, chẳng cần giàu có sang trọng mà 
cũng sung sướng nhất đời. Lúc nào cũng đỏ da thắm thịt, 
cả đời chỉ đau ốm vài lần, chẳng cần tâm bổ gì mà cũng 
khỏe mạnh. 

Người ta đã viết không biết bao nhiêu sách dạy cách 
luyện trí tuệ, luyện lí tính, luyện nghị lực... nhưng rất Ít 
sách dạy cách luyện tỉnh thần hồn nhiên, vui vẻ, dễ tính, 
khoáng đạt đó. Mà tỉnh thần ảnh hưởng lớn đến hạnh 
phúc của cá nhân, của xã hội hơn tất cả những phát minh 
của khoa học. Đó chẳng phải là một nhược điểm của nền 
văn minh hiện nay ư? Ta cần phải bỗ khuyết ngay chỗ đó. 


7l 


Sống 365 ngày một năm 


CHƯƠNG VII 


PHÉP DƯỠNG SINH 


Để giúp độc giả luyện được một tỉnh thần khoáng 
đạt, hầu tránh được những bệnh do xúc động mà sống 
vui vẻ, khỏe mạnh, chúng tôi gom lại trong chương này 
bảy lời khuyên chúng tôi đã thu thập trong tác phẩm của 
các tâm lí gia và y sĩ hiện đại. Những lời khuyên đó xét 
ra không khác gì những lời khuyên của cổ nhân, hầu hết 
chúng ta đều biết qua cả, nhưng ít ai chịu thực hành; cho 
nên đọc đề nhớ kĩ vẫn chưa đủ, phải áp dụng hằng ngày 
cho thành một thói quen, thành một nếp sống thì những 
lời khuyên mới có ích. 


1. Tự chủ. 

Lời khuyên thứ nhất: tự chủ để làm chủ hoàn cảnh. 

Muốn sống vui vẻ để sống khỏe mạnh thì ta phải 
hiểu điều này: hạnh phúc trước hết là vấn đề nội tâm. Tôi 
không bảo răng ngoại giới không ảnh hưởng đến nội tâm 
(bom mà nỗ ở trên đầu thì chỉ những kẻ điên mới cười 
được, hoặc người thân đau nặng mà vẫn vui vẻ thì kẻ đó 
đáng trách lãm); nhưng nêu nội tâm luôn luôn chỉ phản 


72 


Nguyễn Hiến lê 


chiếu đúng hoàn cảnh ở ngoài thì cái nội tâm đó chẳng. 
tốt đẹp gì cả. 

Tà phải kiểm soát những tư tưởng của ta, khi thấy nó 
hiện ra mà không có lợi gì cho mình, cho người thì hãm 
nó lại, hướng nó về một phía khác. 

Tết nhất gần tới rồi, vợ thì đau, con cái không có ai 
săn sóc mà sở lại mới cho hay là đầu năm tới, vì tình hình 
kinh tế, phải cho nghỉ việc. Tình cảnh đó tối tăm thật. Ai 
mà không lo, không buồn? Nhưng lo và buồn có thể cải 
thiện tình thế được không? Nếu không thì sao không rán 
bình tĩnh đi? 


Nhiều sách đã khuyên ta cách tự kỉ ám thị, cứ tự nhủ 
~ tin tưởng mà tự nhủ — “Tôi bình bĩnh” thì lần lần ta sẽ 
bình tĩnh thật. Cách đó có công hiệu mà không phải là 
khó lắm; dù có khó lắm thì cũng cứ rán theo, vì cái lợi 
của nó vô cùng. 

Tự nhủ như vậy mà vẫn chưa bình tĩnh thì rán làm 
ra bộ bình tĩnh và vui vẻ. Có người mỗi khi gặp điều gì 
bất mãn thì huýt sáo, hoặc hát lên một điệu vui. Mới đầu 
có vẻ gượng gạo, nhưng chẳng bao lâu sẽ hóa ra tự nhiên 
và lúc đó, những xúc động khó chịu đã nhường chỗ cho 
những xúc động dễ chịu rồi. 

Đó là bước đầu. 

Bước thứ nhì: can đảm nhìn thăng vào sự thực, chịu 
nhận tình thế đó đi: ừ thì vợ đau, ừ thì thiếu thốn, ừ thì 
sẽ thất nghiệp; nhưng nhiều người mà chính ta nữa trong 
hồi tản cư cũng đã gặp những tình thế bi đát hơn vậy nữa, 


73 


Sống 365 ngày một năm 


người khác đã chịu được, ta trước kia cũng đã chịu được 
thì tại sao lần nầy lại không chịu được? Nào thử xem có 
chịu được không nào? 

Mà tại sao lại không nhìn đời bằng cặp mắt của Tú 
Xương? Tỉnh thần trào phúng của nhà Nho đó thật đáng 
quí. Đau đớn đến nước: 

Văn nợ lắm khi tràn nước mắt, 
Chạy ăn từng bữa toát mô hôi! 
mà cũng mỉa mai, đùa cợt được: 
Biết thân thủa trước đi làm quách, 
Chẳng kí, không thông, cũng cậu bồi. 

Cảnh trẻ nheo nhóc, không ai săn sóc đã làm đầu đề 
cho nhiều câu chuyện trào phúng kia mà! Thế thì tìm nét 
trào phúng để mà cười đi, cho đỡ lo buồn mà sinh đau, vì 
nếu mình mà đau nữa thì tình cảnh chỉ bi đát thêm nhiều 
thôi. 

Đã can đảm chịu nhận tình thế rồi, qua gizi đoạn thứ 
ba là tìm cách cải thiện nó. Đặt vấn đề cho rành mạch rồi 
giải quyết. Vợ đau thì tìm thầy tìm thuốc. Chuyện đó là 
chuyện thường rồi. Ta làm bộ vui vẻ, tự tin thì vợ cũng 
đỡ buồn mà cơ thể dễ chống được với bệnh tật, thuốc sẽ 
công hiệu hơn. Con nheo nhóc thì tìm người thân, nhờ 
săn sóc giùm ít bữa; hoặc tô chức lại việc nhà cho đứa 
lớn trông nom đứa nhỏ, như vậy chúng sẽ ngoan hơn, 
biết chia xẻ nỗi khó nhọc với cha mẹ: lợi cho cả gia đình. 
Vậy chỉ còn vấn đề sẽ bị thải mà thất nghiệp. Tất nhiên là 
phải chịu túng thiếu trong một thời gian, nhưng còn khỏe 


74 


Nguyễn Hiến lê 


mạnh, còn hai bàn tay, có một bộ óc minh mẫn thì chẳng 
ai chết đói bao giờ. Trong thời tản cư, trăm người thì chín 
mươi người thất nghiệp, vậy mà rồi vẫn kiếm ra được 
việc làm. Thời này dù sao cũng còn dễ dàng hơn thời đó. 
Thử tự xét xem mình có thể làm được những công việc 
gì; biết đâu chừng khi đổi hãng hay đổi nghề rồi, mình 
làm ăn lại chẳng phát đạt hơn? Nghịch cảnh luôn luôn 
kích thích những người có chí khí, nhờ nó kích thích mà 
khả năng của ta tăng tiên lên mà dễ thành công hơn. Phải 
chuyển bại thành thắng. Và ta sẽ chuyền bại thành thắng. 

Khi tìm được giải pháp thì quyết định thực hành liền: 
tìm thầy thuốc cho vợ, tô chức lại việc săn sóc con cái, 
kiếm một việc khác để làm. Đã quyết định thực hành rồi 
thì ta không có thì giờ để lo buồn nữa, mà những xúc 
động dễ chịu sẽ đẩy lui những xúc động khó chịu. 

Tắt nhiên, ở đời cũng vẫn có vấn đề không quả quyết 
được. Gặp trường hợp đó, khôn hơn hết là quên nó đi, 
nghĩ tới chuyện khác để “tốp lo” lại như Dale Carnegie 
đã nói. 

Vậy lời khuyên thứ nhất: khi gặp nghịch cảnh, rắn 
giữ tỉnh thân bình tĩnh, làm bộ vui vẻ; rồi can đảm nhìn 
thẳng vào sự thực, nếu có thể được, với một tỉnh thần 
trào phúng, rồi tìm cách cải thiện tình thế, chuyển bại 
thành thắng; tìm được rồi thì quyết định, thực hiện liền; 
nếu không có cách nào giải quyết được thì quên nó ẩi và 
tốp lo lại. 


T5 


Sống 365 ngày một năm 


2. Tỉnh thần dễ dãi. 

Lời khuyên thứ nhì: Phải tập có một tỉnh thân dễ dãi, 
đừng đòi hỏi ở đời nhiều quá. Có những người không bao 
giờ thỏa mãn về đời của mình cả. Họ có công ăn việc làm, 
phong lưu, có chút vốn liếng, nhưng vân phản nàn rằng 

“phải đỗ mồ hôi mới “kiếm được đông tiền, chứ không 
được như người ta, ngôi mát mà ăn bát vàng, chỉ nói giúp 
một lời, kí một chữ là có kẻ đem dâng cả một chiệc xe 
hơi Huê Kì”. Họ lại trách phận răng tháng nào cũng mua 
số kiến thiết mà chẳng lần nào trúng và ghen với những 
người hàng xóm “trúng số liền liền”, nhưng nếu họ xét kĩ 
người hàng xóm thì sẽ thấy người đó tuy có trúng số vài 
lần thật, tính lại thì vẫn còn lỗ. 

Con họ ngoan ngoãn, dễ bảo nhưng họ cũng không 
mãn nguyện: 

~ Con người ta tuổi đó đã đậu tú tài rồi; con mình 
mới lên đệ nhị. 

Có ai khen vườn mận của họ nhiều trái ư? Họ thở dài: 
Nhiều mà đâu có được ăn: đơi nó phá hết. 

Được mùa nhãn thì họ phàn nàn: 

— Năm nay nước sẽ lớn, chuối, quít sẽ chết hết. 

Mà nếu nước nhỏ, chuối, quít không bị ngập thì họ 
lại bảo: 

— Cá, tôm năm nay tất đắt. 

Rồi họ đỗ cả tội lỗi cho ông Trời. Chỉ tại ông Trời bắt 
họ sinh vào cái tuôi con trâu, kéo thì kéo nặng mà ăn thì 


76 


Nguyễn Hiến Lê 


ăn cỏ. Nếu họ sinh vào tuổi con gà thì họ lại bảo: Gà phải 
bưới đất suốt ngày để kiếm sâu bọ, chứ được ở không 
đâu. Rồi họ đưa ra những chứng cớ rằng hết thảy những 
người tuổi dậu mà họ quen thuộc, đều vất vả hết, người 
thì chồng không ra gì, kẻ thì con không nên thân, kẻ khác 
thì nghèo, kẻ khác nữa giàu có mà không con.. 

Gặp hạng người đó, ta nên tránh xa họ đi. To đòi hỏi 
ở đời nhiều quá, không thế nào sung sướng được và chắc 
chắn là bị những bệnh do xúc động như đau tim, đau bao 
tử, đau ruột, đau gan... để có thêm lí do mà phàn nàn về 


cái số “mạt” của họ. 


Dale Carnegie khuyên ta nếu trời chỉ cho ta một trái 
chanh thì pha một ly đá chanh mà uống. Thái độ đó khôn 
hơn hết. Muốn pha một ly nước chanh thì phải có nước, 
có đường. Nếu không có nước, có đường nữa, thì như 
{John A.Schindler đã nói, “phải tập thích những trái chua 
đi”. Chua quá, ăn không được ư, thì vắt nó ra rửa mặt, 
cũng nhẹ nhõm tỉnh thần được một lát. 

Tắt nhiên ai cũng phải nghĩ đến tương lai, nhưng 
lo lắng về tương lai thì thực là vô ích. Năm mười năm 
nữa, còn làm ăn phát đạt được như bây giờ không? Nếu 
không, lúc đó già yếu, lấy gì mà sống? Con cái lúc đó có 
nên người không? Chết đi, nó có giữ được gia sản không? 
Nó có cúng giỗ mình không? Tôi không nói đùa đâu. Tôi 
đã nghe một bà nọ khoảng năm chục tuổi kể lễ với tôi như 
vậy. Nếu bạn có tánh đó thì tôi khuyên bạn điều này: Ghỉ 
hết thảy những lo lắng hiện thời của bạn, bất kì là việc 
gì, lo cho ngày mai, cho tuần sau, tháng sau...; ghi đủ vào 


TT 


Sống 365 ngày một năm 


một miếng giấy rồi cất đi, vài ba tháng sau mở ra coi lại 
xem mười điều lo xa như vậy, có được mấy điều Xây ra 
thực? Nhớ lại mấy chục năm nay, tôi đã lo cả chục lần về 
sự về trễ của một người thân: sao trẻ đi học giờ này vẫn 
chưa về? sao cô ấy đi chợ mà lâu thế?... Nhưng chỉ có 
mỗi một tai nạn xảy ra thật. Đại loại những nỗi lo của con 
người, 10 lần thì 9 lần là hão. Mà nếu việc xảy ra thật thì 
lo hay chăng lo, cũng thế thôi. Cho nên rốt cuộc lo bao 
giờ cũng thiệt. 


Đừng lo trước, mà chỉ nên nghĩ tới hiện tại. 

Chỉ có hiện tại mới đáng kể trong đời ta, vì ta chỉ có 
thể sống trong hiện tại. Nếu ta không sung sướng trong 
hiện tại thì không bao giờ ta sung sướng hết. Có muốn 
nghĩ tới tương lai thì nhất định chỉ nên tìm những cớ để 
hi vọng ở tương lai; mà hỉ vọng ở tương lai cũng chỉ là 
đề cho hiện tại được vui. Bạn nghe John A.Schindler kê 
chuyện Barney Olds, một người được bạn bè tặng cái mĩ 
hiệu là “vua trong đời”. Tât nhiên là ông vua đó không có 
ngai vàng. Ông cũng chăng giàu có sang trọng gì cả; trái 
lại đã thất bại nhiều lần, rồi đau nặng, nằm liệt giường 
ba tháng. Mới khỏi được ít lâu, bệnh lại tái phát, lần này 
phải năm một năm. Nhưng không khi nào ông ta phàn 
nàn cả. 

Bác sĩ hỏi ông: 

~— Nằm hoài như vậy, ông bực mình không? 

Barney mỉm cười: 


~— Không. Vì tôi ăn vẫn còn thấy ngon: đó là nửa đời 


78 


Nguyễn Hiến lê 


sống rồi. Rồi tôi hút thuốc vẫn còn thấy thích: đó là nửa 
đời sống nữa. 

Thành thử con người bệnh tật liệt giường đó lại được 
hưởng đời nhiều hơn là những kẻ khỏe mạnh đi nghỉ mát 
ở bờ biển hay trên núi. Ông ta có một cách tiêu khiển là 
du lịch bằng : sách. Ông bảo các sở du lịch gởi cho ông, tất 
cả ¡ những cuốn viết về Tây Tạng, Tasmanie, Án Độ, Nhật 
Bổn... và nằm ở giường ông đọc kĩ hết, có lẽ biết rõ về 
những xứ đó hơn là những kẻ đã đi du lịch thật sự nữa. 

Vậy sống một cách dễ dãi là đừng đòi hỏi ở đời nhiều 
quá, được sao hay vậy, được một trái chanh thì pha thành 
ít nước chanh mà uống, nếu không có đường để pha thì 
vất vào thau nước mà rửa mặt, chỉ hưởng cái hiện tại 
thôi, có nghĩ tới tương lai thì tìm những lí lẽ để hi Vọng ở 
tương lai, dự bị cho tương lai, chứ đừng lo lắng về tương 
lai vì mười điều ta lo trước thường có tới chín điều không 
xảy ra. 


3. Tỉnh thần giản dị. 


Lời khuyên thứ ba: phải tập sống giản dị. Người nào 
có tỉnh thần lạc quan, biết sông một cách giản đị thì sẽ 
thấy cuộc đời lúc nào cũng đầy những thú vui. 

Lúc này gió bắc hiu hiu, ngồi ở bàn viết, nhìn qua cửa 
số, tôi thấy một nền trời xanh và những đám mây trắng 
hiện lên sau một hàng phi lao lơ thơ. Đẹp tuyệt. Gòn đã 
ra hoa, tu hú sắp kêu, sắp tới Tết, mai vàng sắp đâm bông 


79 


Sống 365 ngày một năm 


rồi đấy. Nhưng hết mùa nắng, tới mùa mưa, những cây 
me đâm lá non, xanh mướt, trông cũng thú lắm. Mùa đó, 
ngọc lan đầy hoa, nhiều con đường ở Sài Gòn ngào ngạt 
hương thơm. Tôi không thấy mùa nào không có cái thú 
của nó. 

Nếu ta bỏ được cái thành kiến rằng phải có nhà lầu 
và xe hơi mới sung sướng, thì ta sẽ sung sướng. Có biết 
bao thú vui không tốn tiền: nghe tiếng chim hót trên cành, 
đọc một trang sách hay, nhìn trẻ chơi ở trong sân, đi bộ 
vài cây số để cho đói bụng, đứng hóng mát ở bờ sông... 

Đọc tiểu sử các danh nhân, tôi thấy thèm cuộc đời của 
Jean Henri Fabre. Ông chỉ là một thây giáo làng, nghèo 
hơn phần đông chúng ta, mà đời ông thực là say mê. Ông 
bỏ ra nửa thế kỉ nghiên cứu về côn trùng. Nói là nghiên 
cứu nhưng sự thực là vui sống với côn trùng. Gặp ngày 
nghỉ là ông ra đông ruộng, năm rạp xuông bãi cỏ hay 
đông cát đê nhận xét từng cử động của con sâu, cái kiên. 

Có lần lính định bắt giam ông vì thấy ông ăn mặc 
lôi thôi, có vẻ du thủ du thực mà lại có hành vi khả nghỉ: 
trời nắng cháy da mà nằm bò trên đất hằng giờ dò xét cái 
gì không biết. Ông phải giảng giải đương tìm hiểu cách 
sống của loài ruồi. 

'Về tới nhà ông lại cặm cụi nhận xét những côn trùng 
nuôi trong những hộp sắt, hộp cây. Ông kiếm thức ăn cho 
chúng, tạo những điều kiện sinh sản cho chúng để tìm 
hiểu đời của chúng rồi chép lại thành một bộ /7ô¡ kí gồm 
mười cuốn dày khoảng bốn ngàn trang, một công trình 


§0 


Nguyễn Hiến lê 


vĩ đại, có tính cách khoa học mà rất nên thơ, một bộ mà 
nhiều người đã khen là “một bản nhạc mênh mông”, một 
“bản trường ca đủ giọng”, một “bộ Iliade của côn trùng”, 
một bộ “thánh kinh của tạo vật”. 

Ông không ham danh vọng, sống bình dị hơn một 
người dân quê mà thấy đời lúc nào cũng tươi, vũ trụ đầy 
những cảnh đẹp; cánh con bướm đã rực rỡ mà cánh con 
bọ hung cũng bóng bảy; tiếng chim sơn ca là thanh mà 
tiếng con ve sầu cũng thú. Ông sung sướng vì ông biết 
tìm cái vui trong vạn vật mà người khác không tìm thấy. 


Trách chỉ ông chẳng thọ đến 92 tuổi! 
4. Yêu công việc. 

Lời khuyên thứ tư là phải biết yêu công việc của 
mình. Ai cũng phải làm việc để sống. Phần đông phải 
làm việc tới tám giờ một ngày hoặc hơn nữa. Tám giờ 
mỗi ngày là một phần ba đời người rồi. Nếu không sung 


sướng trong, phần ba đời người đó thì trong hai phần ba 
kia không thê nào sung sướng được. 


Cho nên đã lỡ lựa một nghề mà mình không thích thì 
tìm cách đổi nghề đi, đổi không được thì phải rán \ yêu nó 
đi. Thực ra mỗi người có khả năng làm được nhiều nghề 
và nếu chăm chú làm cho cẩn thận công việc mình phải 
làm thì thế nào cũng thành công và thích nó được. Những 
kẻ chán nghề của mình phần nhiều chỉ là do làm biếng, 
giá có đổi nghề thì rồi chẳng bao lâu họ cũng chán ngay 
cái nghề mới đó. 


81 


Sống 365 ngày một năm 


Nếu quả thực nghề của ta đáng chán, ta phải miễn 
cưỡng làm đề kiếm miếng ăn, không có cách nào đôi qua 
nghề khác, thì ta cũng rán làm cho tròn nhiệm vụ. Phải 
làm việc. Đừng ở không. Trong phòng khách một dưỡng 
đường danh tiếng nọ ở Nữu Ước chuyên trị bệnh thần 
kinh, có treo tắm bảng này: 

“Bạn nghèo ư? Làm việc đi. Bạn giàu ư? Làm việc 
đi (...) Nếu bạn sung sướng, cũng tiếp tục làm việc đi; hễ 
ở không thì sinh ra nghỉ ngờ, lo lắng. Nếu bạn buồn rầu, 
Tiêu người thân thiết bỏ bạn thì cũng làm việc đi. Nếu bạn 
thất vọng, cũng cứ làm việc đi. Nếu bạn mắt tin tưởng thì 
cũng cứ kiên nhẫn làm việc (...) Dù gặp nghịch cảnh ra 
sao thì cũng cứ làm việc. Tin tưởng mà làm, kiên nhẫn 
mà làm. Ở đời không có thuốc nào công hiệu hơn sự làm 
việc. Nó trị được cả những bệnh thể chất lẫn tinh thần”. 

Làm cho tròn nhiệm vụ rồi tìm một cách tiêu khiển 
trong một hoạt động khác. Có nhiều công chức cạo giấy ở 
sở, về tới nhà là đóng bàn, sơn cửa, làm thơ, sưu tầm tem, 
bướm ~ có kẻ sưu tầm cả nút áo, hộp quẹt— khảo cứu về 
loài rùa, về giáo dục. Một số người nhờ hoạt động phụ đó 
mà kiếm ra được nghề, bỏ luôn nghề chính. 

Nhưng tôi khuyên thêm bạn điều này: đừng quá hăm 
hở thành công như các nhà doanh nghiệp. Lúc nào họ 
cũng hấp tấp, lo nghĩ làm sao cho sản xuất thật nhiều, 
thật mau. Alexic Carrel đã khuyên họ phải coi chừng đấy, 
không thì mắc những bệnh do xúc động nhưng ít ai nghe 
lắm, cho nên ở Mỹ hiện nay, già nửa số giường ở các 


82 


Nguyễn Hiến Lê 


dưỡng đường dành cho những kẻ tỉnh thần suy nhược 
nhiều hay ít. 

Có nhiều tiền thì sắm thêm được chiếc xe hơi nữa, 
tậu thêm được một ngôi nhà rộng hơn nữa, nhưng ngày 
nào cũng lo ngay ngáy về huyết áp của mình hoặc phải 
uống vài viên thuốc tiêu với vài viên thuốc ngủ, thì đời 
có vui không nhỉ? 

Chính đời sống quay cuồng của thời đại kĩ nghệ này 
đã làm cho những bệnh do xúc động mỗi ngày một tăng; 
các bác sĩ đã phải hướng công việc nghiên cứu về những 
bệnh mới đó, nhưng dù có kiếm được cách trị khi bệnh đã 
phát ra rồi mà lối sóng không thay đổi, thì nguyên nhân 
vẫn còn đó mà phương thuốc có thần hiệu tới đâu cũng 
chẳng qua chỉ là để trị ngọn. 


5. Yêu người chung quanh. 


Lời khuyên thứ năm là vui vẻ với mọi người, yêu 
những người ở chung quanh ta. 

Ông John A. Schindler kể chuyện một thân chủ của 
ông làm phó giám đốc một kĩ nghệ lớn dùng tới sáu 
nghìn nhân viên. Viên phó giám đốc đó bị một bệnh kì 
dị: chóng mặt, run lẫy bẩy, mửa, mỗi khi ông ta vô phòng 
giấy chung của ông và của một bạn đồng nghiệp, cũng 
phó giám đốc như ông. Hồi đầu, bệnh lâu lâu mới phát, 
sau phát ra rất thường... tới một thời kì, ông về nhà rồi 
mà hễ nghĩ tới việc sở là bệnh cũng phát lên nữa. Ông ta 


83 


Sống 365 ngày một năm 


gầy trông thấy. Bà vợ lo rằng chồng bị ung thư, không. 
Sao sống lâu được. 

Bác sĩ coi mạch, thấy cơ thể ông ta như thường, sau 
đỏ xét tâm lí thì ra ông ta đau không phải vì bao tử hay 
tim n suy nhược gì cả, mà chỉ vì ghét ông bạn phó giám đốc 
ngồi chung phòng với mình. Ông ta bảo: 


— Mới thấy mặt thằng tướng đó lần đầu là tôi đã ghét 
tồi. Không sao chịu nôi nó. Cái lối chải tóc của mó chướng 
mắt quá. Rồi cái giọng huýt gió của nó nữa, mỗi lần nghe 
là tôi phải nghiến răng lại... 


Bác sĩ dò xét thêm và thấy rằng ông ta không có cảm 
tình với ai hết. Tới vợ con trong nhà ô ông cũng không ưa. 
Nguyên nhân bệnh ông là ở đó. Ở sở về nhà, không lúc 
nào ông vui vẻ, mặt lúc nào cũng cau có, thì làm sao mà 
không đau? Bác sĩ thuyết phục ông, ông ta chịu nghe lời, 
rán tìm ở bạn đồng nghiệp một vài đức tốt để có thẻ chịu 
nổi bạn và rốt cuộc, hai người giao du với nhau và từ đó 
bệnh ông ta hết. 

Chung quanh chúng ta có vô số người như viên phó 
giám đốc ấy. Nhà hàng xóm vặn máy thâu thanh lớn quá, 
họ bịt tai lại, nhăn mặt, chửi đồng. Thấy một cô hàng xóm 
bận cái áo eo quá, họ bïu môi: “Rồi đây ruột ðng ra, cho 
tha hồ mà eo!” Con cái bạn bè học giỏi, họ chê là “Đồ học 
gạo”; mà đở thì họ mỉa: “Cha mẹ nó như vậy, làm sao nó 
học hành gì được?” 

Họ không ưa một ai cả, họ ích kỉ một cách rất con 
nít. Nếu họ đừng có thành kiến rằng chỉ có họ là hoàn 


§4 


Nguyễn Hiến Lê 


toàn, mà chịu nhận xét người chưng quanh thì sẽ thấy 
rằng không người nào không có một vài điểm tốt đáng 
cho họ quí mến. Hồi tản cư, có lần tôi phải ở sát vách 
một ông nọ nỗi tiếng là quạu nhất trong phố. Người trong 
phố không ai dám giao thiệp với ông. Hơi làm cái gì trái 
ý ông — chẳng hạn để cho trẻ khóc trong giờ ông nghỉ, 
liệng rác trước cửa nhà ông... — là ông la, chửi thậm tệ. 
Ông không kiêng ai hết, và người hàng phố thì thầm rằng 
ông là một hạng điểm chỉ cao cấp gì đó. Thú thực là mới 
đầu vợ chồng tôi cũng ngán ông ghê lắm. Nhưng chúng 
tôi nghĩ họ hàng xa không bằng láng giềng gân, nên chịu 
nhịn nhục ông, làm quen ` với ông rôi thây răng ông là 
người rất ngay thắng lại sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và bây 
giờ xa ông tôi vẫn còn nhớ ông. 


Tôi không tin như Mạnh Tử rầng ai ai cũng có thể 
thành thánh hiền được, nhưng nếu hiểu cái thuyết tính 
thiện của ông là ai cũng có một chút lương thiện ở trong 
lòng, ai cũng “biết điều” nhiều hay ít, thì thuyết đó trăm 
lần đúng tới chín mươi chín lần. 

Một ông bạn tôi, nỗi tiếng là một giáo sư có tư cách 
nhưng rất nghiêm khắc. Ông rất đau khổ về tỉnh thần sa 
đọa của một số thanh niên hiện nay, rất chán về tình hình 
các tư thục, và rất can đảm trong việc trị hạng học sinh 
cao bồi. Vậy mà ông mới nói với tôi rằng các bạn đồng 
nghiệp của ông nhận xét ra sao không biết, chứ riêng ông 
thì thấy những thanh niên hư hỏng tới mấy, cũng vẫn có 
thể cảm hóa được. Ông kể cho tôi nghe chuyện những 
học sinh bận áo sơ mi đỏ như máu, quân tergal ống hẹp, 


85 


Sống 365 ngày một năm 


một nách cắp áo bành tô, một tay cuộn một cuốn vở, vênh 
váo, cộp cộp bước vào lớp học để phá bạn và thầy. Ông 
giảng giải lẽ phải cho họ, một hai lần không nghe thì ông 
cương quyết đuổi ra khỏi lớp, và họ đã không thù oán 
ông mà còn đứng ở cửa lớp, đợi khi ông ra về là chạy lại 
vái ông, xin lỗi ông nữa. Sở dĩ vậy là nhờ ông đứng đắn, 
tận tâm dạy họ điều phải, chứ không thù oán riêng một 
trò nào, mà những thanh niên sa đọa tới mấy vẫn còn biết 
trọng giá trị tỉnh thần của những người như ông. Họ hư là 
vì hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội, nhưng cả những 
kẻ ngỗ nghịch nhất vẫn còn có chút lương tâm, và chút 
lương tâm đó đủ để cứu họ nếu gia đình và xã hội còn có 
những người đứng đắn. 

Muốn dễ vui vẻ với mọi người, ta nên nhớ lời khuyên 
của Alain, ông bảo: “Người khác ra sao, nhận họ làm 
Vậy; điều đó chưa đủ; họ ra sao, phải muốn họ làm vậy, 
như thế mới là chân tình.” 

Khi ta nhận một người nào — dù là một bạn trắm năm 
hay chỉ là một ông bạn nhậu, một người giúp việc, một 
ông hàng xóm - là nhận toàn thể cá tính người đó gồm cả 
những đức và tật, chứ không phải chỉ nhận riêng những 
cái hay của người đó vì có cái hay kia thì phải có tật nọ, 
mà nếu không có tật nọ thì làm sao có được cái hay kia. 

Bạn cứ nghiệm thì thấy rõ chân lí ấy. Một ông cậu tôi 
có hai người con dâu: một người hiền lương nhưng không 
biết làm ăn; một người giỏi tính toán, tháo vát nhưng tính 
tình đữ tợn, đanh đá. Cả họ, nhất là bà mợ tôi, đều ghét 
nàng dâu thứ nhì mà thương người dâu thứ nhất. Riêng 


§6 


Nguyễn Hiến lê 


ông cậu tôi là khoan hòa với cả hai con dâu. Có lần ông, 
bảo tôi: “Mợ cháu ghét con sáu (tức nàng dâu đanh đá), 
như vậy là vụng suy. Tính tình nó có hơi cay nghiệt như 
vậy thì nó mới biết làm ăn. Chồng nó đã mơ mộng, không, 
biết lo việc nhà việc cửa thì phải có con vợ như vậy, gia 
đình nó mới khỏi thiếu thốn chứ”. 

Hồi đó, cách đây mười mấy năm; nghe câu ấy, tôi 
mỉm cười, cho rằng cậu tôi thiên vị, chứ cái vẻ cong cớn 
của cô ta tôi trông thấy cũng ghét cay ghét đắng như mọi 
người khác trong họ. Bây giờ tôi phải công nhận rằng ông 
cậu tôi đã biết xét người. Người chồng cô đó mắt trong 
chiến tranh vừa rồi, và cô ta ở vậy nuôi con, làm ăn phát 
đạt, con cái được học hành đàng hoàng, sung sướng hơn 
gia đình nàng dâu lớn rất nhiều. 


Tôi lại biết một thiếu phụ nữa cũng rất đoảng, đúng 
với câu tục ngữ “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì 
siêng”. Ở nhà thì cô ta chẳng mó vào một việc gì cả, 
nhưng hàng xóm cậy việc gì thì cô ta thực hết lòng. Cũng 
trong chiến tranh vừa rồi, chồng phải đi xa, cô ta ở nhà 
với mấy đứa con. 

Ai cũng tưởng cô ta sẽ nghèo đói, khổ sở lắm. Nhưng 
không, hễ gặp cảnh khó khăn là luôn luôn cô ta được bạn 
bè, có khi cả người dưng nữa tận tâm giúp, thành thử lúc 
nào cũng đủ ăn mà vui vẻ. 

Đừng bắt người khác phải giống ta, đừng đòi sửa 
đổi tính tình người khác, mà chỉ nên nghĩ tới việc tự sửa 
mình thôi, tìm cái hay ở người, đó là bài học khôn nhất 


§7 


Sống 365 ngày một năm 


mà đáng lí ra người nào cũng phải thuộc từ hồi hai mươi 
tuôi. Tôi bây giờ là năm chục tuổi mới hiểu được nó, tuy 
trễ nhưng cũng chưa đáng buồn; tôi chỉ buồn rằng mặc 
dầu hiểu nó kĩ mà lắm lúc, trong việc xử thế, lại quên nó 
đi, không biết đem ra áp dụng, hoặc không đủ nghị lực 
để áp dụng. Trí đã là “nan”, mà hành lại càng “nan” gấp 
mấy nữa. 

Tìm được điểm tốt của người khác rồi, ta nên tỏ ít lời 
vui vẻ với họ. Để cho họ vui mà đỡ được những bệnh do 
xúc động. Để cho ta cũng vui mà cũng đỡ được những 
bệnh do xúc động. Để cho chính phủ khỏi phải cất thêm 
nhà thương cho những kẻ đau vì xúc động. Lần sau, gặp 
người nàng dâu của ông cậu tôi, tôi sẽ kể cho cô ta nghe 
lời của ông cậu tôi hồi mười mấy năm trước và tôi sẽ 
khen cô ta một câu chẳng hạn: “Đàn bà góa mà được như 
cô thật là giỏi. Các cháu nó được nhờ cô nhiều lắm.” Lời 
khen đó không phải là quá đáng. Và nếu tôi còn nhớ cái 
vẻ cong cớn của cô ta thì tôi sẽ tự nhủ như vầy: “Nhưng 
còn mình, mình không có tật nào tr?” 

Đối với xã hội nên như vậy, mà đối với vạn vật cũng 
nên như vậy. Con mèo đốm của tôi bắt chuột rất đở , có 
lần nó trông thấy chuột mà chạy, nhưng trẻ đùa nó tha hồ, 
nó cứ ngoan ngoãn năm yên cho mà kéo đuôi, ghì đầu, 
bóp cổ, không hề quào lại. 

'Và nếu sắp đi chơi mà bạn thấy trời mưa thì đừng càu 
nhàu: “Cứ nhè lúc mình bước ra cửa là trút xuống! Mưa 
gì mưa hoài vậy?”, mà nên xoa tay mỉm cười: “Tốt quá! 


m 


Hôm nay đỡ phải tưới cây! 


§§ 


Nguyễn Hiến Lê 


6. Đừng lo lắng quá về cơ thể cúa ta. 


Lời khuyên thứ sáu: đừng quá lo lắng về cơ thể của 
ta. 

Có những người buổi sáng mới bừng mắt đậy là tự 
hỏi: “Có bộ phận nào không êm không?”. Và luôn luôn 
họ thấy một bộ phận nào đó không êm. Miệng hôm nay 
sao đắng quá? Một bên mũi nghẹt này, sao vậy? Ủa! cánh 
tay phải hơi tê tê. Và tại sao da mặt lại sùi lên như vậy?...” 
Thể là họ lo lắng, gắt gỏng, chẳng buồn làm lụng gì cả. 

Vì khi người ta rán tìm bệnh thì bao giờ người ta 
cũng thấy được một vài bệnh. Bạn thí nghiệm mà xem. 
Lúc nào không có việc gì làm, bạn chú hết tâm thần vào 
những cảm giác ở cuống họng của bạn, rán phân tích cảm 
giác đó thật tỉ mi, chẳng hạn thấy nó ngứa cổ hay khô 
cổ, ngứa, khô ở chỗ nào, nuốt nước miêng xem có bớt 
không, rồi đằng hắng xem sao... thì chỉ một giờ sau là cổ 
họng của bạn hóa ra đau thật, và bạn sẽ vội vàng mở cuốn 
Larousse médical ra coi, nếu bạn có sẵn ở trong nhà. 

Một bà cô tôi hai mươi lăm năm trước hay hồi hộp, 
không biết nghe ai nói mà tin rằng tim mình lớn quá, vội 
vàng lên Sài Gòn khám bệnh. Cả chục bác sĩ Tây và ta coi 
tim của bà đều bảo rằng nó bình thường. Nhưng bà vẫn 
không tin, vẫn xin toa, vẫn uống thuốc, và mỗi năm, hễ 
bán lúa xong, có dư tiền là lại lên Sài Gòn đi thăm hết các 
bác sĩ một lượt. Rồi chiến tranh nỗ, rồi tản cư, bà không 


89 


Sống 365 ngày một năm 


được ngồi không nữa phải lo việc nhà việc cửa, làm ăn để 
mưu sinh, không còn thì giờ nghĩ đến trái tim của bà nữa 
và bà hết bệnh luôn cho tới ngày nay. 

Người ta bảo bệnh đó là bệnh tưởng tượng. Nó chỉ là 
bệnh tưởng tượng ở điểm này: tìm không lớn mà tưởng 
rồi tin rằng nó lớn. Nhưng ở điểm khác, điểm hồi hộp, 
thì bệnh của bà không phải là tưởng tượng. Vì bà hồi hộp 
thật, mạch chạy mau thật mà sở đĩ vậy không phải tại tim 
lớn, chỉ tại bà xúc động mà thôi. 

Ông John A. Schindler kể › chuyện một viên giám ‹ đốc 
nọ làm việc nhiều quá, tỉnh thần lúc nào cũng căng thẳng, 
thấy nhói ở ngực nhưng quen rồi, không để ý tới. 

Rồi một hôm, nhân có một y sĩ tới khám bệnh cho 
nhân viên trong hãng, ông kể bệnh cho y sĩ nghe. Ông 
này gà mờ, bảo là đau tìm. Thế là từ đó viên giám đốc 
mỗi lần thấy nhói ở ngực là run lên, tái mặt, tưởng sắp 
chết. Một năm trời như vậy, sau nhờ nhiều nhà chuyên 
môn về tim coi cho, đều không thấy gì, lúc đó ông mới 
tin rằng cảm giác nhói ở ngực là do mệt nhọc, chứ không 
đo tim. 


Tôi nhớ mài mại một tạp chí ở Âu Mỹ, kể câu chuyện 
lạ lùng này. Một thiếu nữ nọ tắm ở sông bỗng có cảm giác 
là nuốt phải một vật gì. Cô ta vẫn tiếp tục tắm, về nhà, 
đêm nằm nhớ lại, thì cho rằng vật đó là một con rắn nước. 
ít bữa sau cô thấy cái gì là lạ ở trong bụng, lại càng tin là 
rắn quậy trong đó. Đi bác sĩ, các bác sĩ đều giảng cho cô 
rằng không rắn nào sống nỗi trong bụng người ta, nhưng 


90 


Nguyễn Hiến lê 


cô vẫn không tin, càng lo lắng thêm, người mỗi ngày một 
hốc hác. 

Sau cùng bác sĩ dùng tâm lí để chữa cô, bảo sẽ mỗ 
bụng lấy con rắn ra. Ông ta chỉ đánh thuốc mê ở bụng 
rôi mô, thình lình lôi ra một con rắn mà ông đã giấu sẵn, 
chìa cho cô coi. Cô tin răng đã lấy được răn ra và bệnh 
hết từ đó. 

Vậy cứ tin là có bệnh thì sẽ có bệnh thật. Khôn hơn 
cả là mỗi khi nghỉ ngờ đau ở đâu thì kiếm một bác sĩ giỏi, 
có lương tâm nhờ khám rồi trị, nếu có bệnh thật. Nếu bác 
sĩ bảo là không có bệnh thì đừng nghĩ tới cơ thể của ta 
nữa. 

Thời này có nhiều tạp chí và sách phô biến y học. 
Đó là một tấn bộ giúp ta hiểu thêm cơ thể của mình mà 
đề phòng bệnh tật. Nhưng cũng có nhiều báo quảng cáo 
thuốc và đọc những quảng cáo đó mà không sáng suốt thì 
dễ hoang mang rồi tưởng mình có bệnh. Bạn cũng nên 
thận trọng về điểm đó nữa. 

Ngay như bệnh già cũng không đáng cho ta lo. Vì 
càng lo càng mau suy nhược; mà tỉnh thần vui vẻ có thể 
làm cho ta trẻ lại được. Bác sĩ Schindler kể chuyện một 
ông già tám mươi ba tuổi tên là George để chứng minh 
điều đó. 

Hồi trẻ ông George là một nhà dàn cảnh có tài ở 
Broadway. Năm bốn mươi tám tuôi gÓa vỢ, rồi con trai Ta 
ở riêng tại San Francisco. Ông không tục huyền, sống cô 
độc rồi gặp những nghịch cảnh trong nghề nghiệp, đâm 


91 


Sống 365 ngày một năm 


ra chán nản, uống rượu để tiêu sầu, thành nghiện ngập, 
vì vậy mà mất việc ở Broadway, phải làm mướn nơi này 
ít tháng, nơi kỉa ít tuần để kiếm ăn. Năm bảy mươi hai 
tuổi ông lâm vào cảnh cơ hàn, con trai ông đón ông về 
San Francisco để nuôi nắng. Nhưng tại tỉnh này ông vẫn 
thấy cô đơn, không có bạn bè, nhất là phải xa hẳn cái thế 
giới ca nhạc trong, đó ô ông đã sống. trên bốn chục năm, ông 
thấy buồn lắm. Thêm nỗi bố chồng và nàng dâu không 
thuận nhau. Ông đau khổ, cho rằng bị hất hủi. Từ đó ông 
lâm bệnh nằm liệt giường. Vài ba bác sĩ tới coi mạch, 
bảo ông là bị bệnh già, huyết quản ngạnh hóa (artério~ 
selérose) chỉ có cách tĩnh dưỡng chứ không có thuốc trị. 

Rồi một hôm, do một sự ngẫu nhiên, một y sĩ chuyên 
về thần kinh, bác sĩ K.M.Bowman, lại thăm ông, khám 
bệnh kĩ càng rồi bảo: 

— Chúng tôi mới dựng một nhà hát cho những cụ già, 
chúng tôi cân một người dàn cảnh. Nghe tiếng cụ, chúng 
tôi muốn nhờ cụ tiếp tay, không biết cụ chịu nhận lời 
không? 

Cụ già đáp: 

~ Tôi sẵn lòng, nhưng bệnh tật như vầy, làm gì được? 

~ Không sao, chúng tôi cần kinh nghiệm của cụ thôi, 
mọi việc đã có người làm. 

Thế là người ta đặt ông già ngồi vào một chiếc xe, 
đây lại rạp hát để ông chỉ huy công việc. Nửa tháng sau 
ông George khỏi phải ngồi xe mà đi lại như thường. Rồi 
nửa tháng sau nữa, ông hoạt động như hồi 60 tuổi, nghĩa 


92 


Nguyễn Hiến Lê 


là trẻ đi được hai chục tuổi. Vậy bệnh suy nhược của ông. 
phần lớn đo buồn rầu mà sinh ra. 


Bác sĩ Bowman còn kể cả chục trường hợp như vậy 
nữa. Đáng cho bạn tin chứ? 


7. Tập cười. 


Sau cùng, lời khuyên thứ bảy: nên tập cười. Bác sĩ 
Pierre Vachet bảo một cái hại của nền văn minh cơ giới 
là con người thời nay sao buồn quá. Ông viết trong cuốn 
Les maladies de la vie moderne : 


“Chúng ta ngày nay không biết cười nữa, „gìn như 
không biết mỉm cười nữa.” Trong một buổi diễn thuyết 
ở viện y học xã hội” tháng 4 năm 1959, giáo sư quá cố 
Pierre Delore trình bày về đời sống trong các đô thị, nói 
rằng: “Dân trong các châu thành không ca hát nữa. Hầu 
hết đều mệt mỏi, suy nhược, u uất (...) ngày thì uống 
thuốc bổ, đêm thì uống thuốc chỉ thống (...) Họ không 
vui vẻ, mặt họ âu sầu.” 


(1) Nghiên cứu y học về phương diện xã hội, áp dụng nó vào đời sống. 
xã hội. 

(2) Một số trí thức Âu Mỹ cũng không biết thưởng cái đẹp trong văn 
chương nữa. Đọc các “tân tiểu thuyết” (nouyeau roman) của Pháp ta không, 
còn thấy một đoạn tả cảnh, tả tình nào đẹp như trong các tiểu thuyết của thời 
trước (Maupassant, Zola, Tolsoi A.France...) Người viết truyện cũng như 
người đọc đều chán thứ văn du đương, bóng bảy, cho nó lä rườm, là không. 
hợp thời... mà chỉ thích thứ văn trong các biên bản, thực khách quan, không, 
có chút mơ tưởng, không có chút đẽo gọt. Nhưng hiện nay mới có khoảng 5 
phần 100 độc giả Âu Mỹ là ưa cái “tân kỉ” đỏ thôi. 


93 


Sống 365 ngày một năm 


Rồi Pierre Vachet khuyên chúng ta phải tập cười: 
“Cười, cười, đó phải là hoàng kim qui tắc của chúng ta. 
Vì không có gì “xả hơi” công hiệu bằng cười.” 

Nó làm cho các bắp thịt, nhất là những bắp thịt ở 
bụng, ở ngực, được duỗi ra, hết căng thẳng, vì khi bật 
cười, không khí trong phổi phì ra, hoành cách mô được 
nghỉ ngơi mà các dây thần kinh cũng vậy. 

Hơn nữa, các hạch, (thận, gan, mật...) hoạt động mạnh 
lên, ta tiêu hóa mau hơn, chất dơ trong cơ thể bài tiết ra 
ngoài đễ hơn, mà những chất kích thích tố (hormone), 
ngay cả hồng huyết cầu cũng tăng lên. 

'Về phương diện tâm lí, ảnh hưởng của sự vui vẻ cũng, 
rất quan trọng, như một chương trên chúng tôi đã nói. 
Tâm hồn thấy nhẹ nhàng, bớt làm biếng, bớt ích ki, dễ 
khoan hồng, hiểu người, thương người; trí khôn minh 
mẫn hơn, sức tưởng tượng dổi dào hơn, nghị lực mạnh 
mẽ hơn. 

Đáng quí nhất là cái cười rất đễ lây. Darwin đã nhận 
thấy rằng trong một đám đông đương sợ sệt, lo lắng vì 
một tai nạn có thể xảy ra, nều một người nghĩ tới một 
khía cạnh hài hước của tình trạng, cười lên được thì 
những người khác cũng cười theo mà có thể quên được 
nỗi nguy. 

Vậy ta nên đọc những truyện hài hước có ý nhị 
(chẳng hạn những cuốn Treize à la Douzaine, Six filles 
à marier của E. và F.Gilbreth, những hài kịch cổ kim, 
có giá trị như tác phẩm của Mark Twain...) và nhất là 


94 


Nguyễn Hiến lê 


phải tập cười. Như Emerson đã nói, “thế giới là một tắm 
gương; nếu ta nhăn mặt thì tắm gương đó sẽ phản chiếu. 
cho ta sự buồn khổ”. 

Hễ ta muốn cười, có cái tâm trạng vui vẻ, hài hước 
thì sẽ tìm được cách để cười. Pierre Vachet kẻ hai trường, 
hợp dưới đây để làm thí dụ: 

Một lần muốn cho bệnh nhân vui lên một chút, ông 
bảo họ đọc danh từ Anh “cheese”, nghĩa là phó mát. Ông 
yêu câu họ đọc đúng giọng, hai hàm răng sát nhau, nhích 
môi ra, bắp thịt ở gò má co lại, rồi phát ra thanh âm này: 
chỉ dờ, trong khi nhìn vào tắm gương. Họ làm như ông 
chỉ và mọi người đều phì cười. Bạn làm thử đi, xem có 
nín cười không, và có thấy dễ chịu trong tâm hồn không. 

Trường hợp thứ nhì là một giai thoại về vua Christian 
1X. Trong các buôi dạ hội ở triêu đình Copenhague, nhà 
vua thường quay lại nhìn Hoàng hậu, mỉm cười rồi nói: 
“Một, hai, ba, bốn, năm.” Hoàng hậu mỉm cười lại, đếm 
tiếp: “Năm, sáu, bảy, tám, chín”. Thế là bao nhiêu người 
có mặt đều cười rộ lên, không khí vui vẻ tới mãn buôi. 


Một số người nghiêm khắc chắc sẽ bĩu môi chê vua 
Christian IX là làm một trò hề vô vị, vô nghĩa lí. Coi 
chừng đấy. Những vị đó mắc cái bệnh của thời đại rồi 
đấy. Đếm từ một đến năm, quả là một việc vô nghĩa thật; 
nhưng làm cho người khác cười để mình và họ vui lên 
một chút, thì lại là một hành động rất nhiều ý nghĩa, tỏ 
rằng chúng ta có một tâm hồn khoáng đạt, có lòng yêu 
người nữa. 


95 


Sống 365 ngày một năm 


Tóm tắt bảy lời khuyên về phép dưỡng sinh: 

1.— Tập tự chủ để làm chủ hoàn cảnh 

2.— Tập tỉnh thân dễ dãi. 

3.— Tập tỉnh thân giản dị. 

4.— Tập yêu công việc. 

3.— Tập yêu người chung quanh. 

6.— Đừng quá lo lắng về cơ thể của ta. 

7.— Tập cười. 

'Theo đúng được bảy lời khuyên đó thì ta tránh được 
75% bệnh tật của ta, sống vưi vẻ, mạnh khỏe 365 ngày 
một năm như John A.Schindler nói. 


96 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG VII 


NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐẺ TRỊ 
CÁC BỆNH DO XÚC ĐỘNG 


Luyện một tỉnh thần khoáng đạt, tập một nếp sống 
giản dị, là cách công hiệu nhât đê tránh các bệnh do xúc 
động. 

Nhưng một khi đã phát thành những chứng mắt ngủ, 
lở bao tử, đau ruột, đau tim, hoặc nặng hơn nữa, như bệnh 
loạn óc... thì tắt nhiên phải nhờ y sĩ trị theo phương pháp 
tâm thân. Dưới đây chúng tôi xin tóm tắt những cách trị 
theo phương pháp đó, đê độc giả biết qua các đại cương 
vì hễ hiểu cách trị thì dễ tin y sĩ mà bệnh càng mau bớt. 

Từ hai ngàn năm trước, Platon đã nói: “Thời này 
người ta mắc một lâm lẫn lớn trong cách trị bệnh, là tách 
rời linh hồn và cơ thể, mà chỉ trị có cơ thể thôi.” 

. Sau Platon, thỉnh thoảng cũng có vài tiếng rời rạc 
nôi lên trong sa mạc, như Anton Mesmer, Jean Martin 
Charcot, Sigmund Freud. 

Mesmer ở cuối thế kỉ 18 viết: “Bệnh có những 
nguyên nhân thể chất mà cũng có những nguyên nhân 


97 


Sống 365 ngày một năm 


tỉnh thần: lòng kiêu căng, bủn xỉn, tham lam, tắt cả những. 
tà dục của tâm hồn con Tigười đều sinh ra những bệnh có 
triệu chứng trông thấy được.” Ông cho rằng trong vũ trụ có 
một thứ “khí lưu động” (Ñuide mobile) nào đó nó giữ cho 
vạn vật được điều hòa và ông dùng từ khí (magnétisme) để 
trị bệnh: ông tạo khí đó bằng những mạt sắt trộn với mảnh 
vụn thủy tỉnh, bằng những ve đầy nước, những cây sắt uốn 
cong... rồi cho truyền thứ “từ khí” đó vô cơ thê bệnh nhân. 


Charcot (1825-1893) không tin ở thuyết từ khí mà 
nghiên cứu hiện tượng thôi miên. 

Freud (1856-1939) phát minh ra thuyết mặc cảm. 
Muốn trình bày cho tạm đủ thuyết của ông thì phải \ viết một 
cuốn độ một trăm trang”, ở đây tôi chỉ nói qua rằng theo 
ông, con người có những ý nghĩ, những ý muôn bị đôn vào 
tiềm thức mà ta không biết, rồi phát ra những chứng bệnh 
về tỉnh thần. Muốn trị những bệnh đó, phải thôi miên bệnh 
nhân, để cho những ý nghĩ, ý muốn đó từ tiềm thức hiện 
lên trên, phát ra ngoài (trong khi bệnh nhân còn mê man vì 
bị thôi miên) mà khi nó phát ra được rồi thì tỉnh thần con 
người nhẹ đi, bệnh có thê hết. 

Nhưng mãi đến gần đây (vào khoảng 1930 trở đi), 
các bác sĩ như Walter Cannon, Franz Alexander, Helen 
Dunbar mới thật là bắt đầu nghiên. cứu tỉnh thần và tâm 
lí bệnh nhân và ta có thể nói rằng tâm thân y khoa lúc đó 
mới xuất hiện. 


(1) Như cuốn Powr connaitre le bewsee de Fyewd của Edgar Pesch. 
(Bordas). 


98 


Nguyễn Hiến Lê 


Như tôi đã nói, khoa này không tách rời tâm thần và 
thân thể của bệnh nhân, mà cũng không tách rời các bộ 
phận ra nữa. Con người không phải là do nhiều bộ phận 
hợp lại mà thành, nó là một oàn £hể không thể tách rời 
ra từng phần được. Hễ đau ở một bộ phận nào là toàn thể 
chịu ảnh hưởng. Chân lí đó không có gì mới mẻ, cách áp 
dụng nó mới đáng cho ta chú ý. Chính cách áp dụng nó 
đã làm thay đổi hắn quan niệm về bệnh. 

Trước kia người ta nghĩ rằng một tác nhân (agent) 
nào đó (chẳng hạn vi trùng) ở ngoài xâm nhập cơ thể, làm 
cho cơ thể đau và người ta bảo: “Bệnh sốt rét do vi trùng, 
Laveran, bệnh ho lao là do vi trùng Koch gây ra”. 

Ngày nay người ta bảo: Không, không phải vi trùng 
gây ra bệnh, đừng đỗ oan cho nó. Cơ thể người nào cũng, 
bị vi trùng xâm nhập, nhưng có phải người nào cũng đau 
đâu. Vậy thì đau là tại cơ thể của mình yếu, tại cái “tạng” 
của mình như Đông y nói, tại cái “terrain”, cái cơ địa như 
Tây y nói. Vi trùng vô, nó tấn công cơ thẻ ta. Tắt nhiên 
cơ thể ta chống cự lại. Nếu hai bên ngang sức nhau thì sự 
chiến đấu âm thầm mà không hiện ra một triệu chứng gì 
ở ngoài để cho ta hay cả. 

Trái lại, nếu vi trùng thắng thì mất cái thế quân bình 
trong cơ thể, cơ thể phải vận dụng tất cả năng lực để 
chống cự, do đó mà phát ra những triệu chứng ta gọi là 
bệnh. Vậy bệnh chỉ là sự phản ứng của cơ thê. Vi trùng 
không gây ra bệnh; chính cơ thể gây ra bệnh đẻ diệt vi 
trùng. Cho nên ta không nên nói: “Vi trùng Laveran gây 


99 


Sống 365 ngày một năm 


ra bệnh sốt rét” mà phải nói: “Bệnh sốt rét là một phản 
ứng của cơ thể đề chống lại vi trùng Laveran”. 

Những bệnh thần kinh suy nhược (névrose) cũng 
vậy. Một người phải sống trong một hoàn cảnh không 
hợp với mình. Người đó phải thu mình lại (theo nghĩa 
bóng) như con Ốc chui vào trong cái vỏ để có thể sống 
được một cách tạm yên ổn. Sự thu mình đó là một nhu 
cầu về tâm lí, nó là một phản ứng tự vệ; cũng như cơ thể 
phản ứng với vi trùng vậy. Chỉ khác là vi trùng tấn công 
trong ít ngày rồi hoặc là nó thắng hoặc là ta thắng, mà ta 
thắng thì hết bệnh; còn sự thu mình — tức sự phản ứng 
của tâm hỗn ta với nghịch cảnh - thì còn hoài, cả khi mà 
hoàn cảnh thay đổi. Chẳng hạn, một đứa trẻ vì sống với đì 
ghẻ, hóa ra buồn chán, phẫn uắt, ít nói, lớn lên ra ở riêng, 
vẫn gìn giữ tánh đó. Tánh đó nhập vào tiềm thức nó rồi, 
chính nó cũng không ngờ, nói chỉ người ngoài. Vì vậy mà 
những bệnh về thần kinh rất khó mà tìm ra nguyên nhân, 
rất khó trị. Xin độc giả nhớ lại chuyện người bán đồ sắt 
ngầm ghét anh mà sinh ra bệnh tháo dạ tôi đã kể ở trên. 

Tôi xin lấy một thí dụ khác. Ông X bị bệnh lở bao tử. 
Đây chỉ là một thí dụ thôi, không phải là ai lở bao tử cũng 
do nguyên nhân tôi sẽ kế. 

Ông lở bao tử. Tại sao? Tại ông ợ nhiều nước chua 
trong bao tử. Nhưng tại sao nước chua trong bao tử lại 
làm lở bao tử ông? Tại cơ thể ông thiếu sự quân bình giữa 
sự tấn công của nước chua và sự tự vệ (do một kích thích 


100 


Nguyễn Hiến Lê 


tố chống sự lở loét; hormone anti-ulcéreuse). Mà thiếu. 
sự quân bình đó là do bộ thần kinh mệt mỏi. Mà thần kinh 
mệt mỏi vì nó bị những xúc động khó chịu như lo, buồn, 
giận, bực tức... kích thích hoài. 

'Vậy thì lở bao tử chỉ là một triệu chứng. Trị cho lành 
vết lở chỉ là trị ngọn, không phải là trị gốc. Ông X đó đau 
về tâm lí rồi mới sinh ra đau về cơ thê. Phải trị tận gốc, trị 
tâm lí. Nếu không trị tâm lí thì có thể bệnh do tuy hết mà 
biến ra chứng khác, như đau ruột, nổi mề đay... 


Những phương pháp thường dùng từ xưa tới nay 
khi bệnh nhẹ. 


Để trị những bệnh do xúc động nếu là bệnh nhẹ, 
nghĩa là khi thần kinh chỉ suy nhược thôi, chưa đến thác 
loạn, người ta dùng những phép dưới đây: 


— phép châm cứu: phép này người Trung Hoa đã biết 
từ lâu, đôi khi thần hiệu nhưng không phải là trị được đủ 
các bệnh. Phải là những nhà chuyên môn rất nhiều kinh 
nghiệm, điểm đúng những huyệt ở ngoài da (mỗi huyệt 
ảnh hưởng tới một bộ phận nào đó trong cơ thể) thì mới 
có kết quả. 

— phép đĩ bệnh liệu bệnh (homéopathie): ví dụ muốn 
trị bệnh bón, người ta dùng thứ thuốc nào mà cho người 
mạnh uống thì người đó hóa bón; thứ thuốc đó người ta 
pha ra thật loãng rồi cho người bị bệnh uống. Phép đó đôi 
khi cũng công hiệu. 


101 


Sống 365 ngày một năm 


— phép đấm bóp cũng được cổ nhân dùng rồi, ngày 
nay đang được nghiên cứu kĩ. Đắm bóp làm cho bắp thịt, 
gân, mạch máu được khỏe khoắn, hoạt động một cách 
điều hòa, cả thể chất lẫn tỉnh thần thấy nhẹ nhàng. Bác sĩ 
André Bonnet kể chuyện một kĩ nghệ gia nọ 51 tuổi, bận 
nhiều việc quá, hóa ra quạu quọ, nhân viên không ai chịu 
nổi, sau chỉ nhờ mỗi ngày đấm bóp mười lăm phút mà hết 
bệnh. Nhưng cũng cần có nhà chuyên môn vì khoa đó cần 
phải học lâu: cách đám bóp thay đổi tùy bệnh nhân, gần 
thành một nghệ thuật. 

~ những phép làm dịu thần kinh như: 

« dùng những thuốc an thần (tranquillisant), nhưng 
dùng lâu có hại. 

+ tập thở: những tế bào thần kinh cần nhiều ốc-xy 
(dưỡng khí) gấp mười những tế bào khác theo thí nghiệm 
của giáo sư Klossovski. 

+ nghỉ ngơi: nằm duỗi chân tay cho các bắp thịt dẫn 
ra, người mêm ra, rồi tập đuổi hết ý tưởng ra khỏi óc, 
không nghĩ ngợi gì cả, nhắm mắt, thở đều đều. 

* đông miên nhân tạo cũng là một cách nghỉ ngơi. Ở 
gần Bắc cực và Nam cực, tới mùa đông có một số loài vật 
(như con cu-li) chui vào hang, ngủ một giấc hai ba tháng, 
tới mùa xuân tỉnh dậy mới đi kiếm ăn vì lúc đó mới có 
môi. Trong khi ngủ, cơ thể chúng gần như ngưng hoạt 
động, tiêu rất ít chất ăn (lấy ở lớp mỡ của chúng), nhiệt 
độ xuống rất thấp. Hiện nay y khoa đã tìm được cách tạo 
sự đông miên cho bệnh nhân: làm cho nhiệt độ xuống chỉ 


102 


Nguyễn Hiến lê 


còn 30 độ, rồi mê man ngủ luôn mấy ngày, nhờ vậy mà 
thần kinh dịu đi, bệnh mau hết. 


Phương pháp của bác sĩ John A.Schindler. 


Nhưng phương pháp mới nhất trị tận gốc là phương 
pháp £huyết phục nghĩa là giảng cho bệnh nhân biết bệnh 
phát ra là do xúc động và muốn hết bệnh thì phải thay đổi 
lối suy nghĩ và cách sinh hoạt. 

Chúng tôi viết tập này chính là để giới thiệu phương, 
pháp đó mà chúng tôi tin rằng hợp lí, hiệu nghiệm hơn 
cả. Tài liệu chúng tôi dùng đa sô là của bác sĩ John 
A.Schindler và chính ông đã tìm được một cách đề có thể 
trị nhiều bệnh nhân mà không tốn thì giờ quá. Cách đó 
đại lược như vầy. 

Bệnh thì có rất nhiều hình thức (đau bao tử, gan, ruột, 
tim, suyễn... do nhiều thứ xúc động: kẻ thì do giận dữ, kẻ 
thì do thất vọng, kẻ thì do lo lắng, oán hờn, ghen ghét...) 
nhưng xét chung thì bệnh nào cũng là do tỉnh thần không 
già giặn, không đạt quan, cho nên có thể giảng giải, thuyết 
phục một lần một số đông bệnh nhân được. 


Tắt nhiên mới đầu ông phải xét riêng từng bệnh nhân 
một đã để biết họ đau ở đâu và đời sống họ ra sao. 

Rồi ông gom năm sáu chục bệnh nhân vào trong một 
phòng rộng, cho họ nghe những đĩa hát, coi chiếu những. 
phim màu về nguyên nhân và sự phát triển của các thứ 


103 


Sống 365 ngày một năm 


bệnh do xúc động gây ra. Trước khi vô phòng và sau khi 
ở phòng ra ông đề ý xét mỗi bệnh nhân trong 5 phút, xem 
sự thuyết phục bằng đĩa hát và phim đó có ảnh hưởng gì 
tới tỉnh thần họ không. 

Cứ mỗi tuần có một lần như vậy. Sau vài ba tháng, 
đa số có kết quả khả quan. Một số bệnh nhân thú với ông 
rằng: “Truyện ông X trong phim đó giống hệt tình cảnh 
của tôi. Chắc nguyên nhân bệnh của tôi cũng vậy. Thế mà 
từ trước không ai bảo cho tôi chứ”. Nhưng nếu có bác sĩ 
nào bảo: “Ông ta đau bụng là vì ông ghét bà mẹ vợ của 
ông quá, mà cái ruột già của ông nó phản ứng lại bằng 
cách đó” hoặc “Bà thấy nghẹn ở cỗ ư? Tại trong đời sống 
của bà có cái gì nó không xuôi đấy, bà ấm ức về cái gì 
đấy” thì bệnh nhân tắt đã trừng mắt, cho bác sĩ là điên rồ: 
“Ruột già mà liên quan tới bà mẹ vợ?” “Cái không xuôi 
ở trong đời mà lại đóng cục lại ở cuống họng?”; phải cho 
họ thấy tận mắt những trường hợp giống hệt như họ thì 
họ mới tin được. Khi họ tin rồi thì là xong đoạn thứ nhất: 
giảng giải. 

Qua giai đoạn thứ nhì: cởi mở. Họ cởi mở nỗi lòng 
của họ cho ông nghe. Mỗi tuần ông tiếp mỗi người một 
lần trong một giờ. Có người phân tích được lòng mình, 
chỉ vài tuần là cởi mở liền; có người phải vài tháng, vài 
năm. 

Khi họ đã kể lễ hết tâm sự với ông, thì ông bắt đầu 
bước qua giai đoạn thứ ba: huấn luyện. Ông bảo họ: 


104 


Nguyễn Hiến Lê 


— Ông đã thấy nguyên nhân bệnh của ông rồi, nay 
ông thử tìm cách trị đi. 

Ông để họ suy nghĩ lấy, tuần sau lại trả lời cho ô ông. 
Ông hướng dẫn họ, khuyến khích. họ, nhưng để họ tìm lây 
lối sông mới và quyết định lấy, rồi thực hành. 


Ông theo đõi họ, nâng đỡ họ, an ủi họ cho tới khi họ 
hết bệnh hẳn mới thôi. 

Luôn trong sáu năm, ông trị cả ngàn bệnh nhân như 
vậy mà đa số khỏi bệnh hoặc bớt được nhiều, sống vui vẻ 
lên mà khỏe mạnh trở lại. 

Bao giờ ở nước ta mới có được một vài bác sĩ thử 
áp dụng phương pháp của Schindler? Trong khi chờ đợi, 
mà phải sống cái đời bấp bênh như hồi này, hạng người 
bị những bệnh đồ xúc động sẽ chiếm không biết mấy 
chục phần trăm số giường trong các dưỡng đường? ta 
chỉ còn có cách tự lo cho ta, đọc kĩ và rán áp dụng những 
lời khuyên của Sehindler để đề phòng những bệnh do 
xúc động, những lời khuyên mà tôi đã tóm tắt trong một 
chương trên. 


Nếu là bệnh nặng. 


Nếu bệnh đã nặng, thần kinh thác loạn thì có những. 
cách trị đưới đây: 

— gây một xúc động mãnh liệt. Bác sĩ André Bônnet 
trong cuốn Comment stabiliser votre óquilibre psychique 


105 


Sống 365 ngày một năm 


kể chuyện một ông già nọ bị tê liệt, không rời khỏi giường 
đã tám năm. Các bác sĩ đều bảo là vô phương trị, sống 
được lâu như vậy thì cũng là lạ. Rồi năm 1944, một phi 
cơ Anh liệng một trái bom ngay trước cửa nhà ông lão; 
ông kinh khủng, nhảy phắt xuống sân, chạy tung ra ngoài 
đường. Từ đó bệnh của ông hết luôn. 

Dale Carnegie trong cuốn Quảng gánh lo đi kể một 
chuyện tương tự: một bệnh nhân cũng nằm liệt ở giường 
rồi bom Nhật đội xuống Trân Châu Cảng, bà ta không 
nghĩ tới bệnh của mình nữa, hăng hái giúp các nạn nhân 
mà lần lần bệnh hết. 

Sự thực, đó không phải là một cách trị bệnh, vì mặc 
dầu kết quả có thể phi thường, mà không bác sĩ nào dùng 
phương pháp đó cả. Ai mà dám dùng tới bom để trị bệnh? 

- Người ta chỉ có thể dùng cách chạy điện 
(électrochoe) thôi. Cách này rất tàn nhẫn. Cho chạy một 
luồng điện từ 80 đến 150 volt vào óc bệnh nhân trong từ 
1/10 đến 1 giây. Bệnh nhân trợn trừng, dẫy dụa, co quắi 
chân tay, mê man. Bộ thần kinh giao cảm bị kích thích rất 
mạnh, các kích thích tố cũng chịu ảnh hưởng. rất lớn. Đôi 
khi kết quả khả quan (trường hợp những bệnh nhân buồn 
chán như mắt hồn), nhưng phải thận trọng lắm, bắt đắc dĩ 
mới phải dùng nó. 

— Chích thật nhiều insuline (chất do lá lách tiết Ta) 
để cho chất đường (glucose) trong máu giảm xuống. 
Chích xong, hai ba giờ sau bệnh nhân toát mô hôi, chóng 
mặt, tìm đập mạnh rồi lần lần mê man. Người ta để cho 


106 


Nguyễn Hiến Lê 


bệnh nhân mê man như vậy một hay hai giờ rồi cho uống 
đường, hoặc tiêm đường vào mạch máu, bệnh nhân sẽ 
tỉnh dậy tức thì. 

Phương pháp này cũng đôi khi có kết quả, nhưng vẫn 
nguy hiểm, không nên lạm dụng. 

~ Thôi miên. Ö Pháp người ta khinh thuật này cho nó 
là sặc mùi “thầy pháp”, nhưng ở Anh người ta lại bắt đầu 
trọng nó, yêu cầu các trường y khoa dạy nó như những 
thuật khác. Nó có kết quả. Người ta có thể thôi miên bệnh 
nhân rồi mỗ mà bệnh nhân không thấy đau. Ảnh hưởng 
của nó tới các bộ phận tiêu hóa, hô hâp, tuân hoàn... rất 
mạnh. Lại có thể thôi miên bệnh nhân rồi bảo bệnh nhân 
kể hết những điều thầm kín trong đời tình cảm của mình: 
những điều mà bệnh nhân biết nhưng lúc tỉnh thì không 
dám thú ra, và cả những điều ở trong tiềm thức nghĩa là 
bệnh nhân đã quên, không nghĩ tới nữa. Nhờ vậy y sĩ có 
thể biết được nguyên nhân những bệnh do mặc cảm gây 
ra mà tìm cách trị bệnh bằng cách ám thị hay bằng những 
cách thông thường. 

Nhưng hình như chỉ có một số ít người (mười người 
chỉ có một) là có thể bị thôi miên và ám thị. Như vậy thì 
phương pháp đó chẳng thần hiệu gì mà những kẻ thiếu 
lương tâm có thể lạm dụng nó để làm bậy, cho nên người 
Pháp chưa đem dạy trong các trường cũng là phải. 

Khoa tâm thân y học mới xuất hiện từ ba chục năm. 
nay, rồi đây nó còn phát triển mạnh; nhờ những tấn bộ 
của khoa tâm lí, người ta sẽ phát minh được nhiều điều 


107 


Sống 365 ngày một năm 


là làm cho phương pháp trị bệnh sẽ thay đổi hẳn mà đa 
số nỗi đau khổ của loài người có thể giảm được. Chúng 
ta chỉ mới đương được coi màn đầu của một cuộc cách 
mạng lớn lao trong y học thôi. 


108 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG IX 
BỆNH MỆT MỎI 


Trong hai chương trên chúng tôi đã chỉ một phép 
dưỡng sinh và những phương pháp đề tránh và trị chung, 
những bệnh do xúc động. Chương này và chương sau 
chúng tôi sẽ xét riêng hai chứng bệnh thông thường nhất 
của thời đại, bệnh mệt mỏi và bệnh mắt ngủ. 


Tinh thần mệt mỏi. 

Từ hồi nào tới giờ người ta vẫn biết có hai thứ mệt 
mỏi: một thứ về thẻ chất (nghĩa là làm việc tay chân nhiều 
mà mỏi các bắp thịt), và một thứ vê tỉnh thân (nghĩa là 
không làm việc gì mệt nhọc mà cũng bải hoải, không 
muốn cử động, biếng ăn mất ngủ). 

Tự nó, sự mệt mỏi không phải là một thứ bệnh: nó 
như sự đói, sự khát, còn có lợi là báo cho ta biêt phải đề 
phòng đề cơ thể khỏi bị suy nhược. 

Riêng sự mệt mỏi về bắp thịt không có gì đáng lo cả. 
Nằm nghỉ được một chút là ta thấy đễ chịu liền. 


109 


Sống 365 ngày một năm 


Sự mệt mỏi về tỉnh thần do những cảm xúc như ưu tư 
buồn chán mới là một thứ bệnh hơi khó trị. Để lâu ta sẽ 
mắt ăn, mắt ngủ, nhức đầu, chóng mặt, tiêu hóa khó khăn, 
đau tim, có khi thận nữa. Theo bác sĩ A. Bourguignon thì 
ở tại các đô thị số người mệt mỏi về tỉnh thân tăng lên 
hoài. Hiện tượng đó rất dễ hiểu. 

Một phần tại đời sống ở đô thị càng ngày càng xa đời 
sống thiên. nhiên như ở chương đầu chúng tôi đã nói; một 
phần tại nền giáo dục của ta quá nhồi sọ trẻ em. 

Nhiều nhà bác học, giáo dục đã nghiên cứu đời sống, 
của học sinh Pháp và đều kết luận rằng 60 phần 100 học 
sinh khổ sở, bị bắt buộc phải học quá sức mà sinh ra chán 
ngán, buồn rầu. 


Giáo sư Robert Debré bảo: 


~ Ở bậc tiểu học, trẻ sống không có qui củ; người ta 
không biết tổ chức đời sống cho chúng. Tại Pháp 55 phần 
100 trẻ em không có thì giờ chơi hoặc đọc sách; ở Đức 75 
phần 100 phụ huynh học sinh than rằng trẻ phải làm bài 
nhiều quá; và có tới 25 phần 100 phụ huynh xin y sĩ cho 
trẻ uống những thuốc kích thích thần kinh để cho chúng 
theo nôi chương trình. Có tới 80 phần 100 trẻ em hoặc 
cận thị, hoặc gù lưng, hoặc vẹo vai vì ngồi suốt ngày ở 
bàn học. 

— Ở bậc trung học, đa số học sinh Pháp bị lao tâm, lao 
lực vì chương trình quá nặng, vì phải qua nhiều kì thi quá. 
Trong những lớp thi tú tài, một học sinh sức trung bình 
phải học 23 giờ ở trường và 28 giờ ở nhà; tổng cộng trên 


110 


Nguyễn Hiến Lê 


50 giờ mỗi tuần, trong khi người lớn chỉ làm mỗi tuần 
có 40 giờ. Những học sinh sức học kém thường phải học 
mỗi tuân trên 60 giờ; như vậy kế thêm những giờ đi ăn, 
tắm, đi từ nhà tới trường, từ trường về nhà thì mỗi ngày 
chúng còn được mấy giờ để nghỉ? 

~— Tại bậc đại học, nhất là tại những trường mà người 
Pháp gọi là Grandes Ecoles, sinh viên cũng phải học bù 
đầu lên đề qua hết kì thi này tới kì thi khác; trái lại tại các 
Facultés sinh viên lại được tự do quá; thành thử vẫn là 
thiếu một sự tổ chức hợp lí, vẫn làm phí sức thanh niên 
quá nhiều. 

Ta thử nghĩ, suốt hai mươi năm, từ hồi 5,6 tuổi tới 
hồi 25, 26 tuổi, thiếu nhỉ và thanh niên phải sống cuộc 
đời như vậy, trách chỉ mà bệnh thần kinh, bệnh mệt mỏi 
chẳng mỗi ngày mỗi tăng. Hồi 7 tuổi, tỉ số trẻ em thần 
kinh bị kích thích nặng là từ 2 tới 3 phần 100; hồi 11 tuổi 
tỉ số đó tăng lên tới 15 phần 100; không biết hồi 25 tuôi, 
tỉ số đó tăng lên tới bao nhiêu. Một nền giáo dục như vậy 
không thể gọi là tốt đẹp được. Mà khôn thay, chúng ta 
hiện nay cũng vẫn cứ cóp đúng của người, thấy Tð cái hại 
mà không dám sửa đổi, chỉ sợ rằng bằng cấp của mình 
không có giá trị bằng của người. Đáng thương hơn nữa là 


(1) Một số y sĩ, giáo sư và sinh viên họp ở Paris — do hội UNESCO tổ 
chức năm 1960 - đã đưa ra những đề nghị này: 
~ đổi lối dạy, cho trường học khỏi còn như một trại lính, một nhà khám. 
ỗ lề là 25 trò thôi. 
biết khoa tâm lí, và môn sư phạm phải áp dụng. 
những phát minh mới mẻ nhất về tâm lí. 


11 


Sống 365 ngày một năm 


học sinh của ta không có được những tiện nghỉ tối thiểu 
như học sinh Pháp: có lớp học 60, 70... 100, 120 trò; có 
những lớp học 12 giờ tới 14 giờ trưa... Cứ cái đà nầy, 
chúng tôi e rằng thế hệ sau tỉ số người bị bệnh thần kinh 
hoặc mệt mỏi kinh niên, mất ngủ kinh niên sẽ rất cao. 


Phương pháp nghỉ ngơi của Pierre Vachet. 


Vì thấy bệnh mệt mỏi mỗi ngày mỗi tăng, một số học 
giả Âu Mỹ đã tìm cách trị nó bằng phương pháp xả hơi — 
Tralaxation hoặc détente. 

Từ sau thế chiến, năm nào Anh, Mỹ, Pháp cũng xuất 
bản vài cuốn dạy ta cách nghỉ ngơi. Có tác giả đưa ra 
những phương pháp rất mới, như Schultz, Jacobson, 
Jarreau và Klotz, Karin Roon (trong cuốn The new wap 
fo relax); có tác giả dùng lại những phương pháp của 
cổ nhân như phương pháp yoga của Án Độ. Người thì 
khuyên nên thâm hô hấp nghĩa là hít vô thật nhiều và 
chậm chậm và thở ra rất từ từ; người lại đả kích lối đó, mà 
ai cũng tin rằng chỉ mình mới nắm được chân lí, 

Theo thiển kiến của chúng tôi thì những cử động 
trong các phương pháp đó tất có công hiệu, không nhiều 
thì ít; nhưng tác dụng chính của phương pháp vẫn thuộc 
về phạm vi tâm lí: một khi ta đã muốn trị bệnh, lại tin 
một phương pháp, nào, rồi mỗi ngày đều đều bỏ ra nửa 
giờ hay một giờ để làm những cử động mà tác giả chỉ cho 
ta, trong lúc đó, ta được nghỉ ngơi mà quên hết những nỗi 


112 


Nguyễn Hiến lê 


lo âu của ta đi, thì tự nhiên bệnh của ta phải bớt lần lần. 

Vậy phương pháp nào cũng có giá trị gần như nhau, 
và dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với độc giả phương 
pháp của bác sĩ Pierre Vachet trong cuôn Les maladies de 
la vie moderne vì nó giản đị và dễ nhớ hơn cả. 

Phương pháp đó có mục đích trị sự mệt môi về bắp 
thịt và cả sự mệt mỏi về tinh thân. Phải làm ‹ đều đều trong 
vài ba tháng, không ngày nào được bỏ, mỗi ngày ba làn 
vào những giờ đã nhất định, có như vậy thì mới thấy kết 
quả. 


Pierre Vachet khuyên ta, nếu có thể được, làm vào 
khoảng trưa trước khi ăn cơm, khoảng năm giờ chiễu, 
và khoảng tối trước khi đi ngủ. Hai lần buổi trưa và buổi 
chiều, làm trong hai mươi phút; lần buổi tối làm trong 
bốn mươi phút. 

Hồi đầu phải lựa một phòng tĩnh mịch, khép bớt cửa, 
kéo bớt rèm lại cho phòng hơi tối, bớt tiếng động, có một 
không Ì khí hợp cho sự nghỉ ngơi. Khi tập lâu, thành thói 
quen rồi thì một số người có thể nghỉ ngơi ở bất kì nơi 
nào, cả những nơi ồn ào nhất. 

Trước khi tập, nên đi tiểu tiện, để bụng rỗng, cởi giày 
bận áo rộng, nới dây lưng, cho những bắp thịt ở bụng, 
nhất là hoành cách mô dễ cử động. 

Bạn kiếm một cái ghế bành khi ngồi có thể ngả lưng 
ra phía sau khoảng 45 độ. Rồi bạn làm đúng như dưới 
đây: 


113 


Sống 365 ngày một năm 


1. Cho bắp thịt nghỉ ngơi. Bạn ngồi ngả lưng ra phía 
sau, bắp về để ngang (nghĩa là không co lên mà cũng 
không hạ xuống), cẳng thống xuông, đầu gối hơi đưa ra 
phía trước, bàn chân cũng duỗi ra, khuỷu tay đặt lên tay 
ghế bành, cánh tay thõng xuống, y như khi ta buồn ngủ 
vậy. Ngồi như vậy bạn đã bắt đầu thấy thoải mái rồi. 

2. Cho tình thần nghỉ ngơi. Đừng gắng sức, để cho 
mí mắt cụp xuông, mắt lim dim, y như khi ta buôn ngủ, 
tồi đừng nghĩ tới gì cả. Việc này hơi khó, nhất là đối với 
những người thần kinh mẫn tiệp. Ít ai thành công ngay 
được trong những lần đầu, nhưng đừng nóng lòng, đừng 
nản chí. Bạn nhớ kĩ: đừng gắng sức đuôi tất cả những, 
ý nghĩ ra khỏi óc, cho óc được trống rỗng. Nếu một ý 
nghĩ, một hình ảnh hiện ra trong óc, xin bạn cứ mặc kệ 
nó, đừng chăm chú vào nó cho nó hiện rõ thêm lên, cũng 
đừng bắt nó phải biến đi, cứ để cho nó bông lông, một 
lát sẽ có một hình ảnh khác, một ý nghĩ khác lại thay nó. 

Nhưng những lần đầu bạn có thể dùng cách tự kỉ ám 
thị: thở đều đều, và trong khi thở ra, nhẩm trong óc tiếng 
này: “bình tĩnh”, hoặc “nghỉ ngơi”. Đừng gắng sức, cứ 
nhằm như một cái máy; rồi lần lần óc của ta sẽ hoạt động 
chậm lại, ý nghĩ hoặc hình ảnh hiện ra thưa hơn, mờ hơn, 
và lúc đó là lúc tỉnh thần ta sắp được nghỉ ngơi rồi. 


Những người mất ngủ dùng những thuật như đếm 
từ 1 đến 100, đếm xuôi rồi lại đếm ngược, hoặc tưởng. 


(1) Nhưng thuật đó cũng có cái lợi là làm cho ta quên những lo âu, nên 
đôi khi cũng có kết quả, tùy người. 


114 


Nguyễn Hiến lê 


tượng một con ngựa trắng chạy chung quanh một bãi cỏ 
xanh, thường chỉ thấy khó ngủ thêm®,_ chính vì bắt óc bị 
kích thích thêm. Theo Pierre Vachet đê cho óc bông lông, 
đừng để ý tới nó, là cách công hiệu hơn cả. 

3. 7hở. Nhiều người khuyên thâm hô hấp, nghĩa là hít 
vô thật chậm cho đây phổi ngưng một chút (trong 10,15 
giây) rồi thở ra cũng thật chậm. Lối thở đó có thể ích lợi 
cho sức khỏe nhưng bắt ta phải gắng sức nhiều, không 
hợp với mục đích nghỉ ngơi của ta, nên Pierre Vachet 
khuyên ta nên tránh. Cứ thở chậm chậm, đều đều như 
thường, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng, miệng hé mở 
cho quai hàm hơi xệ xuống. 


Tập như vậy đều đều trong bz tuần lễ đầu, rồi mới 
qua giai đoạn sau, tập riêng cho một số bắp thịt nghỉ ngơi, 
trong khi những bắp thịt khác vẫn làm việc. 

Các nhà bác học nhận thấy rằng người ta sở dĩ thấy 
một, nguyên nhân chính là vì không biết sai khiến các bắp 
thịt, phí sức một cách vô ích. Có công việc gì nhẹ nhàng 
bằng công việc \ viết. Vậy mà bạn thử nhìn một em bé mới 
tập viết xem: đầu em nghiêng đi, mặt em cau lại, môi em 
mím chặt, thân thể vặn qua một bên, còn ngón tay thì nắm 
cứng lấy cây bút, chỉ trong năm, mười phút là mô hôi nhễ 
nhại. Đáng lẽ chỉ dùng có mấy ngón tay thì em bắt gần 
hết những bắp thịt ở bán thân trên phải hoạt động; vì vậy 
mà thấy mệt. 

Vậy qui tắc là tập sao cho khi dùng những bắp thịt 


§Ù b2) 


Sống 365 ngày một năm 


nảo, thì chỉ những bắp thịt đó cử động thôi, còn những 
bắp thịt khác phải được nghỉ ngơi. 

Ông Pierre Vachet đề nghị cách tập dưới đây: 

1. Ngồi thoải trong ghế bành như trên chúng tôi đã 
chỉ, trong khi hít vô, đưa chậm chậm hai cánh tay lên, (lúc 
đó khuỷu tay rời tay ghế bành, bắp thịt ở vai cử động), 
rồi khi thở ra, cho cánh tay rớt xuống, y như là hết sinh 
lực vậy. 

Làm cánh tay này rồi qua cánh tay khác. 

2. Cũng ngồi như trên, khuỷu tay dựa vào tay ghế 
bành, trong khi hít vô, đưa nửa cánh tay (từ khuỷu tới cỗ 
tay) lên cao, rồi khi thở ra, cho nó rớt xuống. 

HiPifligSfthflbeaf9yIS34Q)đ0800006/Đ9000: 

3. Nửa cánh tay từ khuỷu tới cỗ tay đặt sát tay ghế 
bành, đưa bàn tay lên trong khi hít vô (lúc đó bắp thịtở cổ 
tay phải cử động), rồi khi thở ra, cho bàn tay rớt xuống. 

Làm bàn tay bên đây rồi qua bàn tay bên kia. 

4. Xòe năm ngón tay ra trong khi hít vô, rồi khi thở 
ra thình lình cho nó cụp lại. 

Cũng làm cả hai bên. 

5. Cũng ngồi như trên, trong khi hít vô, nhè nhẹ đưa 
đùi lên cao, bắp chân và bàn chân thõng; khi thở ra, cho 
đùi rớt xuống. 

Mới đầu đưa cả hai đùi lên một lúc. Rồi đưa từng đùi 
lên một. 


116 


Nguyễn Hiến Lê 


6. Trong khi hít vô, thót bụng lên; rồi khi thở ra, thình 
lình cho nó hạ xuông như cũ. 

Làm sáu cử động đó mục đích là tập cho những bắp 
thịt ở tay, chân, bụng tự nó duôi ra nghỉ ngơi, khi không 
cân dùng tới nó nữa. Những bặp thịt đó là những bp thịt 
†a thường dùng tới nhât trong khi làm việc. 

Tác giả khuyên ta phải nhớ kĩ những điều này: 

— Chỉ được làm những cử động đó ít nhất là ba tuần 
sau khi đã tập nghỉ ngơi như ở trên ông đã chỉ. 

„ — Làm xong mỗi cử động rồi, phải nghỉ ít nhất lâu 
băng hai lân cử động, nghĩa là mỗi cử động làm trong một 
hơi thở (hít vô rôi thở ra), thì phải nghỉ ngơi trong hai hơi 
thở (hai lân hít vô, hai lân thở ra). 

~ Mỗi cử động làm nhiều lắm là ba lần thôi. 

~ Đừng cử động mạnh, nghĩa là đừng đưa tay, chân 
lên cao quá. Thở đều đều như thường. 

— Thời giờ dùng vào toàn thể những cử động đó 
không được quá một phân tư thì giờ dùng cho mỗi buổi 
nghỉ trưa. Như trên chúng tôi đã nói, lân nghỉ trưa và 
chiều lâu hai mươi phút; vậy thì trong mỗi lần đó, chỉ 
được làm toàn thể sáu cử động năm phút thôi. Mới đầu, 
nghỉ ngơi trong năm phút, rồi làm sáu cử động trong năm 
phút, sau cùng nghỉ trong mười phút. 

Lần nghỉ trước khi đi ngủ gấp đôi (bốn mươi phút): 
vậy mới đâu nghỉ mười phút, làm sáu cử động trong mười 
phút, sau cùng nghỉ trong hai mươi phút. 


117 


Sống 365 ngày một năm 


Phương pháp của Pierre Vachet rất giản ó dị, người già 
yếu cũng tập được. Có người chê rằng nó mất thì giờ quá 
(mỗi ngày mất ít nhất là một giờ hai mươi phút, nếu kể 
cả thì giờ sửa soạn thì mắt trên một giờ rưởi) mà ở thời 
đại này, thì giờ hiếm quá, nên ít người có thể theo được. 
Nhận xét đó đúng, nhưng trị bệnh mệt mỏi thì theo. thiển 
ý chúng tôi, ngoài phương thuốc nghỉ ngơi, không còn 
phương nào khác; những thuốc kích thích các cơ quan đã 
là hại mà những thuốc chỉ thống an thần tuy công hiệu 
mau thật, song dùng lâu thì cũng không nên; vả lại hết 
thảy những thuốc đó chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Chỉ 
những khi nào ta mệt mỏi vì một bộ phận nào đó suy 
nhược thì dùng thuốc bổ mới kiến hiệu; còn những khi ta 
mệt mỏi vì đời sống không tự nhiên, vì ta suy nghĩ, làm 
việc quá, thì đù biệt răng theo phương pháp của Pierre 
'Vachet - hoặc một phương pháp nào khác - rất tốn thì 
giờ ta cũng vẫn phải theo; nếu không thì bệnh sẽ nặng, và 
lúc đó sẽ không còn làm việc được nữa mà đời sống của 
ta sẽ vô ích và vô vị. 


118 


Nguyễn Hiến Lê 


CHƯƠNG X 
BẼNH MÁT NGUƯ 


Bệnh mắt ngủ có nhiều hình thức và nhiều 
nguyên nhân. 


Bệnh mắt ngủ có nhiều hình thức: Có người trần trọc 
hoài không nhắm mắt được; có người nằm xuông là ngáy 
liền nhưng chỉ hai ba giờ sau tỉnh dậy rồi ngủ lại không 
được nữa: có người chợp mắt được một chút rôi tỉnh, cả 
giờ sau mới lại chợp mắt được chút nữa rồi lại tỉnh dậy, 
như vậy mấy lần trong một đêm. 

Dù có hình thức nào mà bệnh kéo dài hằng tuần hằn 
tháng thì ảnh hưởng tới cơ thê cũng tai hại. Các nội tiết 
tuyến hoạt động không, điều hòa nữa, người thấy mệt mỏi, 
dễ bị lạnh, hệ thống thần kinh lúc nào cũng căng thẳng 
các tế bào trong óc bị độc, tính tình hóa ra quạu quọ, bất 
thường, ký tính và sức làm việc giảm đi rất nhiều; để lâu 
thì tắt cả các bộ phận đều suy nhược. 

Bệnh đó cũng có rất nhiều nguyên nhân mà người ta 
có thể sắp vào hai loại: 

— Nguyên nhân thuộc về cơ thể: những chứng nóng 
lạnh hay đau gan, đau bao tử, đau thận, đau tim, hoặc 


119 


Sống 365 ngày một năm 


ngứa ngáy vì một cái mụn, nhức nhối vì một vết thương... 
đều có thê làm cho ta khó ngủ hay mắt ngủ. Thứ mất ngủ 
có tính cách bệnh lí đó, không đáng lo, hễ trị được bệnh 
gây ra nó thì tự nhiên ta ngủ trở lại được. 

Gặp trường hợp đó, bạn phải đi bác sĩ. 

— Nguyên nhân thuộc về tỉnh thần: Vì đời sống ồn 
ào, bận rộn, ta phải tính toán, lo lắng suốt ngày, thần kinh 
kích thích quá độ, rồi sinh ra mắt ngủ. Chính trường hợp 
đó mới đáng lo, chẳng những vì bệnh khó trị mà còn vì 
số người mắc bệnh mỗi ngày một tăng. Hiện nay ở châu 
Âu, có khoảng ba chục phần trăm dân số khó ngủ nhiều 
hay ít; ở châu Mỹ, con số đó lên tới 52%. 

Trong chương này chúng tôi chỉ xét trường hợp mất 
ngủ vì tỉnh thần thôi. 


Những điều nên nhớ khi mắc bệnh mắt ngủ. 


Khi bệnh mới phát và nhẹ, thì chỉ cần theo những lời 
khuyên dưới đây, bệnh cũng có thể giảm hoặc hết được: 

~— Đừng lo lắng gì cả. Đó là lời khuyên quan trọng 
nhất. Hiện nay chúng ta có nhiều thuốc và nhiều phương. 
pháp để trị bệnh đó. Dù có thiếu ngủ một vài đêm, hoặc 
luôn trong một tuần, mà được ngủ đẫy giấc trong một 
đêm thì sức khỏe cũng bình phục lại ngay. Không nhất 
định là mỗi đêm phải ngủ đủ tám giờ, có người ngủ 
nhiều, có người ngủ ít, do bản chất của từng người; bình 


120 


Nguyễn Hiến Lê 


thường mỗi đêm ngủ được độ năm giờ, rồi ban ngày ngủ 
thêm được nửa giờ, thì cũng gần đủ rồi, không hại gì cho 
SỨC khỏe nếu tình trạng đó không Ì kéo dài hằng tháng và 
nếu trong lúc không ngủ được ta vẫn bình tĩnh, nhắm mắt 
nằm yên để nghỉ ngơi. Vả lại càng lo, thần kinh càng bị 
kích thích mà bệnh cảng tăng, cơ thể càng dễ suy nhược. 


Bạn lại nên biết t rằng có một số người. ngủ đầy đủ mà 
vẫn tưởng mình mất ngủ, đâm lo lắng rÔi hóa mắt ngủ 
thật. Ông Kamiya ở Mỹ đã nghiên cứu giấc ngủ thấy nó 
không say đều đều từ lúc mới ngủ cho tới lúc tỉnh, mà nó 
tiến triển theo một nhịp lên xuống: mới đầu ta ngủ say 
trong khoảng 1 giờ rưỡi tới 2 giờ, rồi giấc ngủ bớt say 
trong khoảng mười phút; kế đó ta lại ngủ say 1 giờ rưỡi 
nữa rôi lại ngủ bớt say trong mươi mười lăm phút; càng 
gần sáng thì khoảng ngủ say càng ngắn lại mà khoảng 
ngủ không say dài ra. Những người tưởng mình thiếu 
ngủ thường là những người thức giấc hai ba lần trong một 
đêm rồi ngủ lại được ngay, nhưng sáng dậy chỉ nhớ tới 
những lúc thức giấc đó thôi, không biết rằng những lúc 
trước và sau họ ngủ say như khúc gỗ. 

Vậy thì bạn khó ngủ thì cứ mặc kệ nó, đừng rán ngủ 
cho được, càng cố ép mình ngủ thì lại càng khó ngủ thêm. 
Cứ nằm yên, nghỉ ngơi đừng lo nghĩ gì cả, cơ thể ta có 
lúc thế này thế khác, đêm nay không ngủ được thì đêm 
khác ngủ được. 

— Nên đi ngủ đúng giờ đề cho thành thói quen mà dễ 
ngủ hơn. Nói đúng giờ, không phải là đúng từng phút, 
sớm muộn 15, 20 phút cũng không hại gì; và mỗi tuần 


121 


Sống 365 ngày một năm 


thức khuya một đêm cũng không sao. 

N Nên đi ngủ sớm, khoảng 10, II giờ, nhưng đừng tin 
rằng giấc ngủ trước 12 giờ khuya tốt gấp hai giấc ngủ sau 
giờ đó. 


— Đừng đi ngủ ngay khi mới ăn xong bữa tối. Bữa đó 
nên ăn những món nhẹ cho dễ tiêu. Nhưng nếu bộ tiêu 
hóa của bạn rất tốt thì lời khuyên này không cần phải 
theo. 

~ Buổi tối nên nghỉ ngơi, kiếm việc gì đề tiêu khiển 
cho óc khỏi phải lo nghỉ, cơ thê khỏi bị mệt nhọc quá, vì 
mệt quá, cũng khó ngủ. 

Có thể đi dạo mát nửa giờ hay một giờ; nếu muốn 
đọc sách thì đọc những loại vui, không phải suy nghĩ, mà 
cũng đừng nên đọc quá một giờ. 

~ Phòng ngủ nên mát mẻ, thoáng khí, và tối. 

~ Nên nằm ngửa, nằm sắp, nghiêng bên mặt hay bên 
trái? Điều đó không quan trọng. Đầu là do thói quen của 
mỗi người cả. Vả lại dù nằm theo một thế nào, thì trong 
lúc ngủ ta cũng không sao giữ hoài cái thế đó được, mà 
tự nhiên lăn qua lăn lại, đê cho huyệt mạch lưu thông 
điều hòa. 

— Như trên chúng tôi đã nói, càng về sáng, giấc ngủ 
của ta càng bớt say, một tiếng động nhỏ có thể làm cho 
ta thức giác được. Nếu bạn có thói thức giấc quá sớm thì 
xin bạn nên nhớ hai điêu dưới đây: 


~ đừng tin rằng trong trường hợp đó, nên đi ngủ trễ 


122 


Nguyễn Hiến Lê 


để cho tới sáng ngủ vẫn còn say, vì dù ngủ trễ thì gần 
sáng ta vẫn tỉnh dậy mà như vậy ta thiếu thêm mấy giờ 
ngủ nữa. 


— vậy cứ nên đi ngủ theo giờ đã định, rồi nếu ta thức 
giấc lúc nào thì cứ bĩnh tĩnh, năm yên ở giường, đừng lo 
nghĩ gì cả, nhắm mắt, thở đều đều, ngủ lại được thì càng 
hay, mà không ngủ lại được thì như vậy cũng giúp cho cơ 
thể và bộ thần kinh nghỉ ngơi thêm được rồi. 


Những cách trị bệnh mắt ngủ. 


Nếu theo đúng những lời khuyên đó trong mươi bữa 
nửa tháng mà bệnh mắt ngủ của bạn không giảm thì phải 
tìm phương để trị. 

Trước khi giới thiệu phương pháp của Jean Scandel, 
phương pháp mới mẻ nhất, công hiệu mà vô hại, chúng 
tôi xin kê qua vài cách trị hiện nay thường dùng. 

Thuốc thôi miên. — Cách trị mạnh nhất mà cũng có 
hại nhất là dùng những thuốc thôi miên (hypnotique). 
Thời xưa người ta chỉ dùng những loại cây như quả 
thấu, nhựa thấu (nha phiến); chất hachish (một thứ thuốc 
mê rút ở một thứ cây gai Ấn Độ, người Ả Rập dùng 
thường ngày như ta nhai trầu)... Từ thế kỉ trước, người 
ta tìm thêm được nhiều chất hóa học (như các chất éther, 
chlorophorme, aldéhyde, sufonalide, uréthané, amide, 
uréide, barbiturique...) Hết thảy các thuốc đó đều tác 
động mạnh đến óc, làm cho ta mê man. Có thứ tác động. 


123 


Sống 365 ngày một năm 


chậm nhưng lâu, uống vào ta ngủ mê từ 10 đến 12 giờ 
liền; có thứ tác động mau nhưng rất ngắn: từ 1 giờ đến 1 
giờ rưỡi rồi tỉnh dậy. 


Thứ nào cũng có hại, càng mạnh thì càng hại nhiều; 
khi tỉnh dậy ta không khỏe khoắn như sau một. giấc ngủ 
bình thường. Hại nhất là cơ thể lần lần quen thuốc, ta phải 
tăng liều thuốc lên. 


Hiện nay có thứ thuốc an thần (tranquillisant) tương 
đối ít hại hơn cả mà cũng khá công hiệu: khi nào lo lắng, 
bực tức, quạu quọ, hoặc mắt ngủ, uông một viên là thấy 
bình tĩnh lại, ngủ được một giâc khoảng năm sáu giờ. 
Nhưng thứ thuốc đó mới phát minh chừng hai chục năm 
nay, các nhà bác học chưa biết đích xác nó sẽ có hại ra 
sao tới cơ thể; hình như uống nhiều và lâu thì thần kinh 
nhụt đi, phản ứng của ta chậm lại; chẳng hạn khi chưa 
uống thuốc, cằm lái xe, thấy tai nạn ta biết thắng lại liền; 
khi uống nhiều thuốc rồi thì ta thắng lại chậm mất một 
chút. 

~ Xoa bóp. Cách trị này có khi kết quả rất quả rất 
tốt mà không hại. Mục đích của nó là làm cho các bắp 
thịt duỗi ra, được nghỉ ngơi, bộ thần kinh dịu xuống, khí 
huyết lưu thông điều hòa, nhờ đó mà ta dễ ngủ. 


(1) Còn rất nhiều thứ thuốc khác chúng tôi không thể kế hết ra đây được. 
Có những thứ thuốc bổ như calcium (chất vôi) sinh tố B6 giúp ta đễ ngủ, 
nhưng công hiệu không mạnh. 

Những chất passifiore, marrube, valériane có tính cách an thần, ít hại, 
cũng thường được dùng. 


124 


Nguyễn Hiến lê 


Nhưng phải là nhà chuyên môn mới biết cách xoa 
bóp, và mỗi lần phải xoa bóp từ 20 đến 30 phút. Ở nước 
ta, ít ai đủ phương tiện dùng phương pháp đó. 


— Ngoài ra còn những cách : 
* Châm cứu. 
* Trị bằng điện (électrothérapie). 


+ Tắm nước ấm (nước nóng có người không chịu vì 
nó kích thích quá mạnh). 


Phương pháp của Jean Scandel. 


Tắt cả những cách trị kể trên đều hoặc phải dùng, 
thuốc, hoặc phải cần tới một nhà kĩ thuật chuyên môn. 

Phương pháp chúng tôi giới thiệu dưới đây của Jean 
Seandel mới mẻ nhất, công hiệu mà lại rất tự nhiên không. 
phải dùng thuốc và ai cũng có thể theo để trị lấy cho mình 
được. 

Như trên chúng tôi đã nỒI., giấc ngủ một khi đã mắt vì 
những nguyên nhân về tỉnh thần thì ta không | thể bắt buộc 
nó trở về được, càng gắng sức lại càng mắt ngủ thêm; 
phải tìm cách dụ nó, nhử nó cho nó trở về một cách tự 
nhiên. Đó là qui tắc của phương pháp Scandel. 

Còn nền tảng khoa học của phương pháp là những 
thí nghiệm của nhà sinh lí học Nga Pavlov (1849-1936) 
Danh của Pavlov càng ngày tăng vì thuyết “phản ứng có 


125 


Sống 365 ngày một năm 


điều kiện” (réflexe conditionné) của ông có nhiều áp dụng. 
lớn lao trong y học, tâm lí học. Phương pháp “đẻ không 
đau” (accouchement sans douleur) đã được truyền bá ở 
Nga, Mỹ, Pháp, mấy năm trước lại được vài tờ báo ở Việt 
Nam giới thiệu, chính là một trong những áp dụng đó, và 
phương pháp trị bệnh mất ngủ của Scandel cũng là một áp 
dụng đương được y giới Âu Mỹ lưu ý tới. 

Dưới đây chúng tôi xin kể lại một thí nghiệm giản 
dị và đặc biệt của Pavlov để độc giả hiểu thế nào là một 
“phản ứng có điều kiện”. 

Khi ta cho một con chó ăn thịt, tức thì nước miếng của 
nó tiết ra: đó là một phản ứng tự nhiên, trời sanh (réflexe 
inné). Nếu ta cho nó ăn thịt và đồng thời rung một cái 
chuông, làm như vậy nhiều lần thì sẽ tới một lúc chẳng, cần 
phải cho nó miếng thịt, chỉ rung chuông thôi, nước miếng 
của nó cũng tiết ra. Sự phản ứng lần này gọi là phản ứng có 
điều kiện vì phản ứng đó chỉ hiện ra với điều kiện là ta đã 
tạo ra nó, cho nó đủ thời gian đề phát triển thành một thói 
quen. Vì vậy chúng tôi muốn dịch “réflexe conditionné" là 
phản ứng nhân tạo. 

Những phản ứng nhân tạo đó không tồn tại hoài được. 
Cứ tiếp tục rung chuông mà không cho chó ăn thịt thì sẽ 
tới một lúc mà tiếng chuông không đủ làm cho nó tiết nước 
miệng Ta nữa. 

Phát minh được điều ấy rồi, Pavlov bỏ ra hằng năm thí 
nghiệm thêm đề chứng minh rằng trong đời sống sinh vật 
sự phản ứng có điều kiện giữ một vai trò quan trọng. Khi 


126 


Nguyễn Hiến Lê 


mới trông thấy. một trái chanh, hoặc chỉ nghĩ tới một trái 
chanh không cân phải ăn nó, mà nước miệng của ta cũng 
tiết ra, đó cũng là một phản ứng có điều kiện nữa. 

Muốn tạo một phản ứng có điều kiện thì phải giữ đúng 
từng chỉ tiết trong thí nghiệm. Chẳng hạn, chỉ được rung. 
một thứ chuông thôi, nêu đổi chuông, tiếng chuông nghe 
khác đi thì con chó không tiết nước miếng ra nữa. Hoặc 
nếu ta đưa ra một hình tròn cùng với ¡ miếng thịt để tạo một 
phản ứng, khi phản ứng đã thành rồi, ta đưa ra một hình 
bầu dục thì phản ứng cũng không hiện, con chó không tiết 
nước miếng. Hoặc trong khi chó nghe tiếng chuông, trông 
thấy hình tròn mà thình lình bật một ngọn đèn lên, hay là 
cho một con vật khác chạy qua, thì phản ứng cũng không 
hiện. 

Người ta lại có thể tạo được những phản ứng xuất hiện 
chậm. Rung chuông rồi đợi 15, 20 giây sau mới đưa a miếng 
thịt ra, như vậy nhiều lần thì rồi con chó sẽ chỉ tiết nước 
miếng ra khoảng 15 hay 20 giây sau khi nghe tiếng chuông. 

Tóm lại là ta có thể tạo được các phản ứng theo ý 
muốn của ta, bằng một cách thức mà ta tự định trước; và 
như vậy ta có thể tập cho mỗi sinh vật có phản ứng khác 
nhau; còn những phản ứng tự nhiên thì hễ là sinh vật cùng 
một loài đều giống nhau cả. 

Nhưng tại sao lại có hiện tượng phản ứng có điều kiện 
như vậy. Theo Pavlov thì là do sự hoạt động của óc. Khi ta 
đưa miếng thịt ra thì bộ thần kinh của con chó kích thích 
một trung tâm nào đó trong óc nó, khi rung chuông, thì 


127 


Sống 365 ngày một năm 


một trung tâm khác trong óc nó bị kích thích. Lặp lại 
nhiều lần thí nghiệm đó thì giữa hai trung tâm đó lần lần 
có sự liên lạc với nhau; mà một trung tâm nào bị kích 
thích cũng làm cho trung tâm kia bị kích thích luôn; vì 
vậy chỉ cần rung chuông không đưa thịt ra mà con chó 
cũng tiết nước miếng. 

Pavlov còn nhận thấy rằng khi tạo được một phản ứng 
có điều kiện rồi, thì óc con vật chỉ chờ đợi tiếng chuông 
rung lên, và trong lúc đó những trung tâm khác trong óc nó 
tạm ngưng hoạt t động. Đôi khi sự phản ứng đó xâm chiếm 
óc con vật tới nỗi nó buồn ngủ, nhất là trong trường hợp ta 
tạo cho nó một phản ứng xuất hiện rất chậm; rung chuông 
rồi đợi 5, 10 phút sau mới đưa thịt ra: trong 5, 10 phút chờ 
đợi đó có con chó muốn thiêm thiếp đi. 

Khi ta mắt ngủ lâu ngày thì cơ thể ta quen với bệnh đó, 
và chẳng có một nguyên nhân gì để mắt ngủ (như chẳng 
có bệnh tật, chẳng lo lắng suy tính gì cả...) mà ta cũng vẫn 
khó ngủ. Cách trị là phải tập cho cơ thể làm sao bỏ thói 
quen mất ngủ đó đi, lấy lại. thói quen dễ ngủ, nghĩa là tạo 
nên một phản ứng dễ ngủ để đuổi cái phản ứng khó ngủ đi. 


Muốn tạo một thói quen thì phải lâu. Phương pháp 
của Scandel rất giản dị, chỉ cần thở và làm ít cử động cho 
bắp thịt nghỉ ngơi và quên những hoạt động ban ngày: 
mỗi tối mắt mười lăm phút, nhưng phải từ 5 tới 10 tuần 
lễ mới có kết quả. 


Nội một việc làm những cử động đúng giờ và đều 
đều mỗi tối cũng đã là gây những điều kiện đề tạo một 
phản ứng tức là sự buồn ngủ rồi. 


128 


Nguyễn Hiến Lê 


Nhưng ta còn nhận thấy thêm điều này: khi ta buồn 
ngủ thì ta ngáp dài ngáp ngắn, vuôn vai, duỗi tay duỗi 
chân. Đó là một phản ứng tự nhiên. Bây giờ, dù ta chưa 
buồn ngủ, cũng cứ ngáp, và vuôn vai, tối nào cũng vậy 
mà đúng giờ, thì ta lại gây thêm điều kiện để tạo một 
phản ứng tức sự buồn ngủ nữa. Vì vậy trong phương pháp 
Scandel có những cử động ngáp và vuôn vai. 

Tóm lại sự mắt ngủ gây thêm sự. mắt ngủ: mà sự thèm 
ngủ gây thêm sự thèm ngủ. Con chó của Pavlov mới đầu, 
trông thầy miếng thịt và nghe tiếng chuông cũng đủ tiết 
ra nước miếng; người mất ngủ theo phương pháp Pavlov 
cũng vậy: trong vài ba tháng đầu phải làm những cử động 
duỗi chân tay, thở ngáp, vuôn vai rôi mới ngủ (trong khi 
vận động như vậy, óc ta đợi giác ngủ, bớt hoạt động đi, 
nên dễ ngủ); rồi sau chỉ tới giờ đó, không cần phải làm 
những cử động đó nữa mà cũng ngủ được. Qui tắc giản dị 
như vậy. Điều khó là phải kiên nhẫn trong một thời gian 
lâu để tạo được một thói quen? 


(1) Trong thế chiến vừa rồi, người Nga còn dùng phương pháp này nữa: 
Mỗi ngày cho bệnh nhân uống ba lần một thứ thuốc an thần đủ cho ngủ, rồi 
đúng lúc bệnh nhân thiêm thiếp thỉ bật một đèn xanh dương lên, để tạo nên 
một sự liên lạc giữa sự bật đèn và sự buồn ngủ, Lần lần người ta thay thứ 
thuốc an thần bằng, một thứ thuốc khác cũng giống như thuốc đó nhưng là 
thuốc giả, không có tính cách làm cho ngủ; khi bật đèn xanh bệnh nhân cũng, 
lại ngủ được. Ít lâu sau, có thể bỏ thuốc giả đi, và bệnh nhân khỏi hẳn, chỉ 
cần bật ngọn đèn xanh lên là ngủ được. 

"Theo chúng tôi, chính phương pháp đó mới thực là áp dụng đúng thuyết 
của Pavlov, nhưng bắt tiện là trị lấy không được; còn phương pháp Scandel 
không đúng hẳn mà cũng không công hiệu mau bằng. 


129 


Sống 365 ngày một năm 


Trước khi tập ngủ, bạn nên nhớ kĩ những điều dưới 
đây: 

— Đừng gắng sức để ngủ cho được, đừng có ý muốn 
ngủ cho được, đừng theo dõi kết quả, vì như vậy lại càng 
khó ngủ thêm. Cứ đều đều luyện tập I rồi mặc kệ nó, hoàn 
toàn thản nhiên, không hấp tấp muốn mau thành công. 
Khi ta đã an phận nhận sự mắt ngủ rồi thì sự mắt ngủ 
không hành hạ ta nữa và tự nhiên nó phải lùi dân. Như 
vậy không phải là ta mù quáng tin ở phương pháp đâu mà 
là tự tạo điều kiện dễ ngủ cho ta; có được tâm trạng đó là 
thành công một nửa rồi. Điều đó quan trọng nhất. 


— Vì phải tránh mọi sự gắng sức nó làm cho càng 
khó ngủ thêm, cho nên bạn phải hiểu kĩ, thuộc kĩ những 
vận động chỉ trong phương pháp, để có thể làm những cử 
động đó đúng theo thứ tự của nó, một cách rất dễ đàng, 
như một cái máy. 

— Phải làm đúng giờ mỗi tối, không được bỏ một tối 
nảo luôn từ năm tới mười tuần lễ; không được hấp tấp, 
cứ bình nh, mà cũng không được tập trung tỉnh thần vào 
bất cứ một cái gì, cứ thản nhiên như thường. 

~ Làm ở giường trước khi sắp đi ngủ, từ 9 tới 10 giờ, 
lúc nào cũng được tùy ý bạn. Không cần hễ lên giường 
rồi là phải làm ngay. Có thể đọc sách hay nghe nhạc hoặc 
tiêu khiển một cách nào khác rồi hãy làm, nhưng: 

Đừng nên thay đổi cách tiêu khiển; muốn đọc sách 
thì hôm nào cũng đọc; muốn nghe nhạc thì hôm nào cũng. 
nghe nhạc... 


130 


Nguyễn Hiến Lê 


Thời gian tiêu khiển trong khi nằm trên giường và 
trước khi tập đó, đừng nên đài ngắn khác nhau; hôm nay 
mười năm phút hay nửa giờ thì những ngày sau cũng vậy, 
xê xích khác nhau năm mười phút thì không sao. 

_ Mấy tối đầu, có thể bạn thấy khó ngủ hơn trước vì 
chưa quen với phương pháp, tinh thần bị kích thích hơn; 
mặc kệ nó, bốn năm bữa sau, quen rồi thì sẽ không còn 
bị kích thích nữa. 

~ Bạn nào đã quen dùng thuốc ngủ thì có thể tiếp tục 
dùng một thứ nào không có hại lắm ( tắt nhiên phải hỏi 
bác sĩ), „ dùng vừa vừa thôi, và chỉ được dùng ứừ 15 đến 20 
ngày đầu thôi. Trong thời gian đó phải bỏ nó lần lần. Khi 
đã bỏ được rồi, vẫn phải tiếp tục tập theo phương pháp, ít 
nhất là hai tuần lễ nữa; và nếu có thấy cần dùng lại thuốc 
ngủ, thì chỉ lâu lâu mới được dùng một lần thôi. 

Dưới đây là cách luyện tập mỗi tối. Hết thảy có sáu 
vận động để cho bắp thịt duỗi ra và sáu vận động hô hấp, 
làm hết thảy mất khoảng 15 phút. 

Bạn nằm ngửa, mắt mở trong một phòng tĩnh mịch, 
mát mẻ, thoáng khí, tối, như vậy trong năm phút cho quen 
với “không khí” trong phòng. Rồi bạn lim dim mắt (nhớ 
là đừng găng sức) và làm theo đúng dưới dây: 


Sáu vận động để duỗi các bắp thịt. (xem hình) 
Thế nằm lúc đầu 
Nằm ngửa, đầu kê lên một chiếc gối hơi cao, chân 


duỗi, hơi dang ra, cánh tay duôi, cách mình độ 20 phân, 


131 


Sống 365 ngày một năm 


lòng bàn tay úp xuống giường. Mỗi khi vận động lúc nào 
co các bắp thịt thì hít vô, lúc nào duỗi thì thở ra. Làm từ 
từ, nhè nhẹ thôi, nhất định không được gắng sức. 

Vận động số I. 

a.— Co chậm chậm chân mặt lên, để đặt gan bàn chân 
sát với giường. 

b— Lại duỗi chân tay ra cho nó trở về thế cũ, mà 
không găng sức một chút, như khi ta mệt mỏi tự nhiên 
chân duỗi ra vậy. 

Trong khi co và duỗi như trên, gan bàn chân lướt trên 
mặt giường. 

Làm bốn lần với chân mặt rồi bốn lần với chân trái. 

Vận động số 2 

Như vận động số 1, nhưng làm hai chân một lúc, 
cũng làm bốn lần. Nhớ rằng vận động phải thật tự nhiên 
dễ dàng như không nghĩ tới nó. 

Vận động số 3 
a- Co từ từ nửa cánh tay mặt, từ khuỷu tới cổ tay; 


bàn tay thòng xuống, hướng về phía trong (phía thân thẻ), 
ngón tay mêm mại, tự nhiên. 


b~ Cho cánh tay trở về thế cũ, mà đừng chú ý vào nó, 
y như là vì mệt mỏi mà tự nhiên nó duỗi ra vậy. 

Trong vận động số 3 này nửa cánh tay từ khuỷu tới 
vai vẫn đề sát mặt giường. 


132 


Nguyễn Hiến Lê 


SÁU VẬN ĐỘNG VỀ BẮP THỊT 


Thế năm Tức đấu 
Vận động số 1 Vận động số 2 
Tận động số 3 Vận động số 4 
Tận động số 5 Tận động số 6 


133 


Sống 365 ngày một năm 


Làm bốn lần với cánh tay mặt, rồi bốn lần với cánh 
tay trái. 
Vận động số 4 
Như vận động số 3, nhưng làm hai cánh tay một lúc, 
cũng làm bốn lần, 
Vận động số 5 
a- Đừng gắng sức, đừng lấy gân, từ từ thót bụng lại 
để cho ngực nhô lên mà vai đưa về phía sau. 
b~ Nhẹ nhàng thở ra đề trở về thế cũ. 
Làm bốn lần, giữ tiết điệu hô hấp bình thường. 
Vận động số 6 
a- Vuôn vai, hai cánh tay đưa lên khỏi đầu, lòng bàn 
tay ngửa lên, bàn chân duỗi; cỗ rụt lại, lưng cong lại, 
bụng xẹp xuống 
b- Trở về thế cũ. 
Làm bốn lần, chậm chậm mà rất tự nhiên 
Làm những vận động đó mà đúng phép thì bạn sẽ 


thấp dễ chịu, như là nó làm thỏa mãn một nhu cầu tự 
nhiên của cơ thể vậy. 


Vận động hô hấp 


Trong những vận động dưới đây, khi thở ra phải tự 
nhiên, theo nhịp thường, đừng nhanh quá hoặc chậm quá. 


134 


Nguyễn Hiến lê 


Khi hít vô, cũng cứ như thường, đừng gắng sức hít vô 
nhiều, 
Thế nằm lúc đâu. 

, Cũng nằm theo cái thế như trong sáu vận động trên. 
Mắt lim dim, nhưng vai kéo ra, ngực hơi ưỡn lên, đầu 
ngửa lên, cho dễ thở. 

Hễ làm xong một vận động rồi thì thở đều đều như 
thường ba bôn lân rôi mới tiêp tục vận động sau. 


Vận động số 1. 

Miệng hé mở, hít vô nhè nhẹ bằng mũi, hơi nhiều 
hơn lúc bình thường một chút thôi, ngực nhô lên; rôi thở 
ra băng mũi. 

Làm 5 lần. 

Vận động số 2. 

Cũng như vận động trên, chỉ khác là khi thở ra hết rồi 
thì ngưng một chút, như để đánh dấu mỗi lần vậy. 

Làm 5 lần. 

Vận động số 3. 


Cũng hít vô như trong hai vận động trên, nhưng thở 
ra nhè nhẹ bằng miệng, môi mím lại. Thở ra hết rôi thì 
mở he hé miệng như trong vận động số 1, trước khi hít 
vô lần nữa. 


Làm 5 lần. 


lEB) 


Sống 365 ngày một năm 


Vận động số 4. 
Cũng như vận động số 3, chỉ khác là khi thở ra hết rồi 
thì ngưng một chút như để đánh đấu mỗi lần vậy. 
Làm 5 lần. 
Vận động số 5. 
Mở rộng miệng, hít vô một hơi đài; mới đầu phồng 
bụng lên rồi thót bụng xuông cho ngực nhô lên. 
Mim môi lại, thở bằng miệng, cho ngực xẹp xuống. 
Làm liên tiếp 5 lần. 
Vận động số 6. 
'Vươn vai, duỗi tay chân như trong vận động số 6 ở 
trên (về các bắp thịt) rồi ngáp dài. Trong lúc ngáp, mắt 


nhắm, miệng mở rộng, hít vô nhiều cho các bắp thịt ở vai 
và cánh tay duỗi ra thật nhiều. 


Làm ba lần. 


,Thường thường sáu vận động đó, tự nhiên bạn thấy 
muốn ngáp thêm nữa, như vậy là bạn buồn ngủ rồi. Mặc 
kệ cho giâc ngủ nó tới. 


136 


Nguyễn Hiến lê 


BẢNG TÓM TẮT CHO DỄẺ NHỚ 


'VẬN ĐỘNG BÁP THỊT 
Số 1 và2 Duỗi chân. 
Số 3 và 4 Duỗi tay. 
Số 5 Duỗi các bắp thịt ở ngực, phôi 
Số6 Duỗi các bắp thịt ở khắp người 
Mỗi vận động làm bồn lần liên tiếp 
VẬN ĐỘNG HÔ HÁP. 
Số 1 và2 “Thở bằng sườn 
Hít vô thở ra bằng mũi. 
Số 3 và 4 TThở bằng sườn 
Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng, 
Số 5 “Thở bằng bụng và sườn 
Hit vô thở ra bằng miệng. 
Số6 Ngáp. 


Mỗi vận động làm 5 lẫn liên tiếp, trừ vận động 
số 6 chỉ làm ba lần thôi. 


Kết quả 


Theo Jean Scandel thì phương pháp của ông có kết 
quả rất khả quan: 70 phần 100 hết bệnh hoặc bớt nhiều. 
Thất bại thường là do không kiên nhẫn đeo đuổi đến cùng 
hoặc chịu đeo đuôi nhưng không áp dụng đúng phương. 
pháp. 


137 


Sống 365 ngày một năm 


Phải từ 5 đến 10 tuần mới hết bệnh, nhưng chỉ hai ba 
tuần đã thấy dễ chịu, có người mới theo ba bốn ngày đã 
đỡ bệnh. 


Bệnh mất ngủ nặng nhưng mới phát thường dễ chữa 
hơn bệnh nhẹ nhưng đã kinh niên. Những người hoạt 
động, hăng hái, thần kinh mẫn tiệp mau hết bệnh hơn 
những người bản tính lãnh đạm, chậm chạp, Ít cảm xúc. 
Hạng người trên dễ mất ngủ nhưng cũng dễ ngủ lại được; 
hạng người dưới khó mất ngủ, nên một khi đã mắt ngủ 
thì khó trị. 

Một nhà khoa học, giáo sư Đại học đường Sorbonne 
bị chứng thiếu ngủ từ hồi nhỏ, do di truyện | bên nội. 
Nghe nói đến phương pháp Scandel ông ta quyết tâm thí 
nghiệm, rôi ghi lại kêt quả như sau: 

“Mấy ngày đầu, tôi thấy khó ngủ hơn, nhưng tôi kiên 
nhẫn tiếp tục, và sau hai tuần lễ tôi thấy khá. Sau mười 
tuần lễ tôi có cảm tưởng rằng đã hết bệnh. Bây giờ tôi ngủ 
đều đều, mỗi đêm bảy giờ, ngủ say, sáng dậy thấy khỏe, 
và đời sống của tôi đã thay đổi hẳn. Tôi giới thiệu phương 
pháp cho nhiều người; có người không đủ kiên nhẫn để 
theo, có người theo được đến nơi đến chón và kết quả rõ 
ràng. Tôi cho rằng phương pháp đó rất quí, đáng được 
truyền bá.” 

Chúng ta nhận thấy phương pháp Scandel để trị bệnh 
mất ngủ cũng giống phương pháp của Vachet đề trị bệnh. 
mệt mỏi: cả hai đều tự nhiên (nghĩa là dựng trên những. 
luật về sinh lí và tâm lí), đều cần một thời gian lâu, đều 


138 


Nguyễn Hiến Lê 


nhấn mạnh vào điểm đừng mong gấp hết bệnh, đừng 
gắng sức, đừng lo ngại vì bệnh, có vậy thì bệnh mới dễ 
hết. Có được tâm trạng đó là tiền được một bước lớn rồi. 
Rốt cuộc tâm trạng của ta mới là quan trọng, vận động 
chỉ là phụ thuộc. Vì vậy bạn nên nhớ phép dưỡng sinh 
chúng tôi đã chỉ trong chương VII; hễ theo đúng được 
phép đó thì chắc bạn không phải dùng đến phương pháp 
của Vachet, của Scandel hoặc của một nhà nào khác nữa. 


139 


Sống 365 ngày một năm 


CHƯƠNG XI 


GÂY HẠNH PHÚC CHO TRẺ 


Ba chục năm trước Alexis Carrel cho xuất bản cuốn 
L/homme cet Inconnu để cảnh cáo nhân loại rằng nhiều 
phát minh của khoa học không khéo áp dụng thì có thể 
hại cho loài người, rằng đời sống của chúng ta nhất là 
của các nhà doanh nghiệp trái với luật tự nhiên, rằng nếu 
chúng ta không biết bớt lo lắng, tính toán, bớt ham “thành 
công” đi thì sẽ giảm thọ chắc chắn. 

Từ đó, các nhà bác học mới đặc biệt lưu tâm đến 
những bệnh do xúc động và chịu nhận rằng nó là bệnh 
của thời hiện đại. Lời này không đúng hẳn. Nó chẳng 
phải chỉ là của thời hiện đại mà còn là bệnh của tương lai. 
Đời sống sẽ càng ngày càng ồn ào, hấp tấp, quay cuồng, 
ưu tư hơn, nếu không phải là bắp bênh hơn. Cho nên 
chúng ta phải đề phòng cho ta, đề phòng cho các thế hệ 
sau này. Vì vậy, đáng lẽ ; ngưng bút ở cuôi chương trước, 
chúng tôi viết thêm mấy trang này. Đời của chúng ta, 
hạng người năm chục tuôi trở lên, dù nên hay không nên 
thì cũng gần tàn rồi; ta phải dùng những kinh nghiệm của 
ta để giúp con cháu chúng ta có một đời sống vui vẻ hơn, 
khỏe mạnh hơn, tránh được những bệnh do xúc động. 


140 


Nguyễn Hiến Lê 


Bước đầu là hôn nhân. 

Muốn tránh những bệnh đó thì phải đề phòng từ hồi 
nhỏ. 

Ở một chương trên tôi đã kể thí nghiệm của một 
nhóm bác sĩ về sự ăn uống của trẻ. Trẻ có sinh trong một 
gia đình sung sướng thì mới tiêu hóa được hoặc giữ được 
những chất bổ trong thức ăn mà mới lên cân, khỏe mạnh. 


Nếu cha mẹ đau khổ thì chúng cũng buồn rầu mà dễ bị 
những bệnh do xúc động. 

Cho nên bước đầu là phải đạp đỗ thanh niên khi họ 
sắp lập gia đình, và dạy đỗ lại bậc cha mẹ. Ở trường 
người ta dạy gia chánh mà lại không luyện tỉnh thần già 
giặn cho nam nữ để giúp họ gây hạnh phúc trong gia 
đình. Tại Âu Mỹ người ta dùng những trắc nghiệm để 
xem một thanh niên nào đó có nên học nghề lái xe không, 
mà lại chưa có những cơ quan đò xét xem thanh niên có 
đủ già giặn không khi định lập gia đình. Đó là những 
khuyết điểm HỌng tổ chức xã hội của chúng ta. 

Trong cuốn Tương lai ở trong tay ta tôi đã xét những, 
trường hợp chưa nên lập gia đình và chỉ cách thận trọng, 
khi lựa bạn trăm năm; ở đây tôi chỉ xin nhắc lại điều cốt 
yếu dưới đây: 

Nhớ kĩ rằng hôn nhân có mục đích thực hiện bốn 
cộng đồng: cộng đông tỉnh thần (có những tiêu khiến 
chưng, một trình độ văn hóa ngang nhau, nhất là một 


141 


Sống 365 ngày một năm 


mục đích chung, một lí tưởng chung), cộng đồng tính 
dục, cộng đồng kinh té, cộng đồng gia đình (nghĩa là chia 
trách nhiệm nuôi nắng, đạy dỗ con cái). 

Trong bốn cộng đồng đó, cộng đồng tính dục hiện 
nay được các bác sĩ coi là quan trọng nhất. Như vậy là 
thiên kiến. Muốn gây hạnh phúc trong hôn nhân thì một 
mình nó chưa đủ, cần thêm một hai cộng đồng khác nữa, 
mà nếu có được hai ba cộng đồng khác thì dù cộng đồng 
tính dục có dưới mực trung cũng không phải là một đại 
họa. 

'Về tính dục, một. số bác sĩ chịu ảnh hưởng của Freud, 
có › một chủ trương dễ dãi quá; như vậy cũng là một thiên 
kiến nữa. Đối với đại đa số nghĩa là đối với những người 
bình thường giữ được trong sạch trước khi lập gia đình 
không phải là điều khó lắm, nêu có những hoạt động lành 
mạnh, thích thú để nén nhu cầu của cơ thể; mà cơ thể 
có giữ được trong sạch thì sau này hạnh phúc trong hôn 
nhân mới bên. 

Bồn phận của cha mẹ. 

Khi nuôi con, nên cho bú sữa mẹ. Sữa mẹ hợp với cơ 
thể của trẻ hơn là sữa bò; mà khi mẹ cho con bú, trẻ được 
tiếp xúc với đa thịt người mẹ, với hơi nóng của mẹ, nó 
thích hơn, sung sướng hơn. 

Hồi xưa các bác sĩ khuyên cho trẻ bú đúng giờ. Ngày 
nay người ta thấy thuyết đó sai: trẻ đòi bú thì cho bú, 
không cần đúng giờ, cứ để cho bú thỏa thuê. Bữa ăn của 


142 


Nguyễn Hiến Lê 


trẻ cũng như của người lớn, không phải là một việc làm 
cho mau xong. Trẻ bú mà vui thích bao nhiêu thì tiêu hóa 
càng dễ dàng bấy nhiêu. 

Đừng bắt trẻ thôi bú sớm quá; nên nhớ rằng nhiều 
đứa tám hay mười tháng chưa có thể thôi bú được. Và 
nên đẻ chúng thôi bú từ từ, đừng ép chúng. 

Cũng nên cho trẻ ngủ chung với cha mẹ để chúng có 
cảm giác răng chúng được âu yêm. 

Sau cùng đừng nên bắt trẻ ở sạch sớm qua. Người ta 
thường bắt trẻ ở sạch ngay từ hồi một hai tháng. Cứ chốc 
chốc người ta lại bồng trẻ ra xỉ chúng; ban đêm, chúng 
đương ngủ say, người ta cũng đánh thức chúng dậy, bắt 
chúng đi tiểu cho kì được. Như vậy chỉ làm khổ chúng 
thôi. Phải để cho chúng phát triên lần lần theo luật tạo 
hóa. Tới khi được đầy tuổi tôi, chúng mới bắt đầu sai 
khiến được ruột và bàng quang, lúc đó mới nên tập cho 
chúng ở sạch. Mười tám tháng, một trẻ bình thường có 
thể ở sạch được rồi. Nếu chúng mắc lỗi vì mải chơi thì 
chỉ nhắc nó: “Lần sau cho má hay trước nhé, dơ quần rồi 
đấy, thấy không?” rồi thay quần áo cho chúng mà không 
nhắc tới nữa. 

'Vì nếu nghiêm khắc quá với trẻ, chúng sẽ rất khổ sở, 
có đứa tỏ vẻ kinh khủng mỗi khi phải đi cầu, lâu thành 
bón kinh niên. 

Bác sĩ Jenny Aubry ở Trung tâm thiếu nhỉ quốc tế tại 
Longchamp nói rằng trong cái khoảng trẻ được 5 đến 15 
tháng, nếu thiếu sự chăm săn sóc của người mẹ một thời 


143 


Sống 365 ngày một năm 


gian khá lâu thì hại cho trẻ cũng bằng trẻ bị bệnh kinh 
niên mỗi ngày một nặng vậy. 

Dù nuôi nắng, săn sóc mà không yêu chúng hoặc đề 
cho chúng có cảm tưởng răng chúng không được âu yêm 
thì cái hại cũng rât lớn. 

Phải tỏ cho trẻ thấy rằng cả ba lẫn má đều yêu nó. 
Tình yêu đối với các con phải đồng đều; đừng cưng đứa 
này hơn đứa khác. 

Phải làm sao cho trẻ có cảm giác rằng gia đình có 
không khí đoàn tụ, hợp tác với nhau, nhường nhịn lẫn 
nhau, tỉn cậy lẫn nhau, tuy có trên có dưới, nhưng vẫn 
thân mật, không nghiêm khắc. 

Được vậy thì trẻ sẽ sung sướng, mau lớn và không bị 
những bệnh do xúc động. 

Vợ chồng có điều gì lo buồn hoặc bất bình với nhau 
thì rán giữ cho trẻ đừng thây. 

Phải đọc những sách về sinh lí và tâm lí của trẻ để 
tìm hiểu sự phát triển của mỗi trẻ, mà khỏi phải lầm lẫn 
nặng trong sự giáo dục. Tới tuôi trẻ đi học, phải tiếp xúc 
với thầy, cô giáo, hợp tác với nhà trường đề hiểu rõ thêm 
tâm lí những khó khăn của trẻ. 

Ở đây chúng tôi xin ghi vắn tắt ít điều căn bản đó 
thôi — cuốn này không bàn về giáo dục'” — nhưng chỉ theo 

(1) Xin coi thêm cuốn Thời mới dạy con theo lối mới của tác giả. Cuốn 
này dùng nhiễu tài liệu trong cuốn Comment soigner et éduquer son enfant 
của Bác sĩ Benjamin Spock, một cuốn bản đã cả chục triệu bản ở khắp thế 
giới. (Nhà xuất bản Thanh Tân). 


144 


Nguyễn Hiến Lê 


được đúng bấy nhiêu thì chúng ta cũng đã tránh cho con 
cháu được nhiều bệnh do xúc động; và như vậy chúng ta 
đã gián tiếp giúp cho quốc gia, xã hội không phải là ít, vì 
xin bạn nhớ răng những bệnh do xúc động chiếm tới 75 
phần 100 số giường trong ‹ các bệnh viện, và chỉ một vài 
kẻ bị bệnh thân kinh mà năm được quyên hành lớn trong 
tay cũng đủ gây tai họa kinh khủng cho nhân loại, như 
Hitler trong thế chiến vừa rồi. 


145 


Sống 365 ngày một năm 


SÁCH THAM KHẢO 


— Léquilibre sympathique của Pau! Chauchard (P.U.F) 


— La grande aventure de la médecine 
của Kenneth Walker (Gérard) 


— La prodigieuse victoire de la psychologie moderne. 
của Pierre Dacot (Gérard) 


— Comment stabiliser votre équilibre psychique 
của André Bonnet (Dangles) 


— Les maladies đe la vie moderne 
của bác sĩ Pierre Vachet (Hachette) 


— Votre corps et votre esprit 
của Frank Œ.Slaughter (Presses de la Cit¿) 


— Victoire sur linsomnie của Jean Scandel (Julliard) 
—Apprenez à vous đétendre của Kørin Roon (Dennóel) 


— How to live 365 days a year của John A.Schindler 
(Printice Hall Inc-New York) 


146 


Nguyễn Hiến Lê 


MỤC LỤC 
$ 
x8 
Những tiến bộ của y khoa trong một thế kỷ nay. ,9 


Một thứ bệnh cũ mà mới: bệnh do xúc động . 
Nguyên do là tại đời sóng của ta gia 
Tại sao bác sĩ ít nói đến những bệnh do xúc động? ... 18 


Mục đích của tôi khi soạn cuốn này.. 


Chương II. — Xúc động gây bệnh cách nào 27 
Thế nào là xúc động . 27 
Có hai loại xúc động... 28 


Xúc động gây bệnh. cách nào. 


Bệnh tiệm phát 
Chương III. — Những bệnh do xúc động. 


Triệu chứng. . 37 
Những bệnh bao tử 39 
Những bệnh về ruột... 42 
Những bệnh về tìm và mạch máu................. 45 
Bệnh suyễn 


Bệnh đau thắt ngang lưng - Bệnh phong thấp 
Bệnh ngoài da 


Sống 365 ngày một năm 


Chương II — Ít trường hợp đặc biệt . „s3 
Ghen với đượng ... a2 

„„. 53 

sai S3) 

js:Đ2) 

Đàn bà ghen ;iá:56) 
Chương V. — Hệ thống giao cảm và nội tiết tuyến „ 88) 
Do hệ thống giao cảm hay do nội tiết tuyến ?. „39 
Hệ thống giao cảm ... „ 6] 
Nội tiết tuyến .. 63 
Chương VI. - Những xúc động dễ chịu .............. 67 


Những thí nghiệm của bác sĩ Serge và nhiều bác sĩ khác67 
Ảnh hưởng phi thường của những xúc động dễ chịu... 69 


Chương VII. - Phép dưỡng sinh... W5 
Tự chủ để làm chủ hoàn cảnh sửa 
Tỉnh thần đễ đãi . - 79 
Tỉnh thần giản đị. §2 
Yêu công việc..... . „ 84 
'Yêu người chung quanh ... . 86 
Đừng quá lo lắng về cơ thể của ta. . „91 
Phải tập cười .„ 95 

Chương VIII. —- Những phương pháp để trị những 
bệnh do xúc động „99 
Những phương pháp dùng từ xưa tới nay 103 


Phương pháp của bác sĩ John A. Schindler. 
Nếu bệnh nặng 
Chương IX. —- Bệnh mệt mỏi. 
Tỉnh thần mệt mỏi. ñ 
Phương pháp nghỉ ngơi của Bác sĩ Pierre Vachet.... . 114 


148 


Nguyễn Hiến lê 


Chương X. — Bệnh mất ngủ . 121 
'Hình thức và nguyên nhân của bệnh mắt nị 121 
Những điều nên nhớ ..... z/120) 
Những cách trị bệnh mất ngủ THỊ E22) 
Phương pháp trị bệnh của Jean Scandel.. „197 

Chương XI. — Gây hạnh phúc . 143 
Bước đầu là hôn nhân . 144 
Bổn phận của cha mẹ 
Sách tham khảo. 

TMUGITE tước tha 2126 cg00216661đ 0 Ca r8 sAgỂ0a9n/006/2250/40180 


149 


SốNG 365 NGÀY MỘT NĂM 
NGUYÊN HIẾN LÊ 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập: TRÂN BAN 


NHÀ XUẤT BẢN TÓNG HỢP TP. HỖ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH TỎNG HỢP. 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 
ĐT: 38225340 - 38296764 - 38247225 
Fax: 84.8.38222726 
Email: tonghop(@nxbhcm.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 


GPXB số: 1414-2012/CXB/18-145/THTPHCM ngày 22/11/2012 


